ATISHA 


ĐÈN SOI NẺO GIÁC 
và Luận giải 


Việt dịch: Thích nữ Trí Hải 


Nhan đề Phạn ngữ: Bodhi-patha-pradìpa 

Nhan để Tạng ngữ: Byang-chub lam-gyi 

sgron-ma 

Nhan để Anh ngữ: A Lamp for the 
Enlightenment Path 

Bản dịch Tạng-Anh : Richard Sherbune 


Đèn soi nẻo Giác 
và 
Luận giải 


ĐỀN SOI NẺO GIÁC 
Bản dịch Anh ngữ của Richard Sherbune 
Bản Việt dịch của Thích nữ Trí Hải 
Trình bày bìa : Trương Duy 
Làm tại Tuệ Uyển, 1996 


Copyright 1996 by Tuệ Uyển & Thích nữ Trí Hải 
AlI rights reserved 


Printed in ViệtNam 


mục lục 


Ot. trong chú thích chỉ Kinh Tạng của Tây tạng, bản tàng 
trữ ở TV Đại học Otani do D.T. Suzuki biên tập, Kyoto, 1957 


Tựa 
của đức Dalai Lama 


Atisha tác giả Đèn soi nẻo Giác được những người Tây 
Tạng kính nể đặc biệt. Mặc dù đã biết mình sẽ giảm thọ nếu 
du hành sang Tây tạng, ngài vẫn làm cuộc hành trình gian 
khổ qua dãy Hy mã lạp sơn và đi khắp xứ Tây tạng để giảng 
dạy giáo lý. Nơi ngài từ trần không xa thủ đô Tây Tạng, đến 
nay vẫn còn là một thánh tích cho dân Tây tạng hành hương. 


Chính cuộc đời Atisha cũng thể hiện con đường tu tập 
tâm linh mà đức Phật đã giảng dạy. Ngài đã đi nhiều nơi để 
tham học những bậc thầy có kinh nghiệm thân chứng. Sau 
khi học được tầm quan trọng của tâm vị tha hướng đến tất cả 
hữu tình, ngài đã nỗ lực tự chuyển hóa để thành hiện thân 
của đức từ bi. Ngài công nhận tầm quan trọng của giới, định, 
tuệ và thực hành cả ba môn học. Tại Ấn độ quê hương ngài, 
Atisha đã nổi danh là bậc thây uyên bác về giới luật, thiển 
định và triết học Phật giáo. Cũng như những bậc thầy từ bi 
khác đến từ đất Ấn, ngài đặc biệt chú trọng đến Mật điển khi 
giảng dạy Phật giáo cho người Tây Tạng,. 


Atisha dạy rằng thông điệp của đức Phật cốt tủy là một 
phương pháp giải thoát hữu tình khỏi khổ đau. Ngài cố hàn 
gắn sự phân hóa có thể trở ngại cho việc lan truyền đạo Phật 
ở Tây Tạng bằng cách nêu lên những giáo lý cốt tủy, và chỉ 


Sa 


rõ rằng mỗi giáo lý thích hợp cho một giai đoạn và một hạng 
người. Ngài nhấn mạnh giá trị của tất cả các ngành giáo lý 
Phật. 


Sách này được Atisha soạn cốt để dạy cho những đệ tử 
Tây Tạng, là điển hình của loại văn học Lamrim- những giai 
đoạn trên đường tiến đến giác ngộ - về sau đã đạt đến cực 
thịnh trong giới học giả và giảng sư Tây Tạng. Nó trình bày 
những pháp hành quan trọng bằng một lối ngắn gọn dễ hiểu 
và có thứ tự, tùy theo trình độ tu tập và khả năng tâm linh. 


Những pháp hành như trình bày ở đây có ích lợi cho tất 
cả mọi người trong bất cứ thời đại nào. Trải qua nhiều thế 
kỷ, dân Tây Tạng chúng tôi đã được lợi lạc rất lớn nhờ các 
pháp này, nên tôi hy vọng dân tộc các xứ khác cũng sẽ tìm 
được ở đây một phương pháp để đạt đến sự an bình bển vững 
mà họ mong muốn. Sách này do một học giả Ki tô giáo nổi 
tiếng chuyển ra Anh ngữ; tinh thần hợp tác ấy đã làm con 
người cảm thông nhau hơn và đưa thế giới lại gần nhau trong 
việc thừa nhận cái cùng đích chung là cải thiện loài người. 

Ngày 14-7-1982 
Đức Dalai Lama thứ I4 


Dẫn nhập 


Đèn soi nẻo Giác cùng Luận giải được viết vào thế kỷ I1 
tại tu viện Tho-ling (Bay cao) ở vùng giữa dãy Tuyết sơn, gần 
núi Kailas. Mặc dù bên ngoài ít ai biết đến, sách này đã 
được những cọng đồng Phật giáo Tây tạng và nội Á sử dụng 
và trân quý trên 900 năm nay. Vị tăng viết những tác phẩm 
này đầu tiên bằng Phạn ngữ (đã thất truyền), đồng thời dịch 
ra Tạng ngữ. Những tác phẩm này nằm trong thư tịch kinh 
Đại thừa xưa nhất ở Tây Tạng, và thuộc về luận tạng chân 
chính. 


Tác phẩm này là một mẫu mực độc nhất vô nhị về thể 
loại văn học tín ngưỡng quan trọng và thịnh hành ở Tây tạng: 
đấy là những cẩm nang ngắn gọn nhưng hàm súc, trình bày 
những bước đường tiến đến giác ngộ, được xem như chỉ nam 
cho hành giả suốt cả một đời. Người sơ cơ cũng như người đã 
thuần thục đều ầm được một Bản đồ chỉ đường trong những 
kệ tụng cần học thuộc. Phần luận giải cung cấp những giải 
thích cho hành giả suy nghiệm và nghiên cứu thêm. Tác 
phẩm này là một hướng đi mới cho đời sống phật tử Tây 
Tạng, vì lần đầu tiên nó cho thấy tương quan mật thiết giữa 
căn bản đời sống tu hành và lý tưởng từ bi của bồ tát, phát 
triển thành kinh nghiệm Mật tông chân chính. 


Tâm Đại bị, Chỉ và Quán, Tính không và Hỷ lạc trở 
thành những khái niệm nòng cốt mà tác phẩm này nhấn 
mạnh, và được xác chứng không những bằng kinh điển mà 


;ủ: 


còn bằng kinh nghiệm tâm linh của những người theo đạo 
Phật qua nhiều thế kỷ. Tính cách lôi cuốn của tác phẩm này 
đã làm cho nó trở thành chương trình huấn luyện và nghiên 
cứu trong tăng đoàn đặc biệt đầu tiên của Tây Tạng gọi là 
phái Kadampa (Ngôn giáo). Atisha mặc dù không hẳn là 
người sáng lập dòng tu này, song nhờ năng lực tuệ giác tâm 
linh của ngài (và ước muốn của ngài trước khi chết) mà các 
đồ đệ trực tiếp của ngài đã lập ra tăng đoàn ngày nay được 
biết dưới tên Hoàng Mạo phái (phái Mão vàng) - giáo phái 
của các đức Dalai Lama. Những bản văn này đã có một ảnh 
hưởng rất lớn trong sự phát triển văn hóa tôn giáo của những 
dân tộc theo Phật trên vùng đất Mái nhà thế giới. 


Tác giả chính của tập sách này là Atisha (982-1054), 
một thầy tu Ấn được dân Tây Tạng ngưỡng mộ. Tất cả sử gia 
Tây Tạng đều xem năm ngài đến Tho-ling 1042 như là sự 
phục hưng của Phật giáo trên xứ sở họ. Phật giáo được 
truyền đến Tây tạng lần đầu vào thế kỷ thứ 7, và lần này 
được xem như lần Truyền bá đợt hai. 


Atisha sinh tại miễn tây Bengal từ một gia đình quý tộc 
vào thế kỷ cuối thời vàng son Phật giáo Ấn, ngay trước khi 
bị đạo Hồi hủy diệt. Ngài là một học giả uyên bác về thế 
học cũng như đạo học. Tương truyền khi còn thanh thiếu 
niên ngài đã đi đến miễn tây bắc Ấn và nhiều nơi khác để 
thọ giáo Mật tông trong nhiều năm. Năm 29 tuổi ngài thọ 
giới tỳ kheo rồi đi đến xứ Sumatra xa xôi để học đại thừa 10 
năm. Sumatra thời ấy là một trung tâm tu viện lớn lao có 
nhiều liên hệ với Pala Bengal. Khi trở về Ấn độ ngài đến đại 


- 10- 


tu viện ở Vikramasila, một cơ sở của Pala, ở đấy mặc dù còn 
trẻ ngài đã được giữ chức giáo thọ sư được những tu sinh Tây 
Tạng đặc biệt yêu mến. Ngài bị cuốn hút bởi lòng nhiệt 
thành của họ và nhanh chóng nắm vững ngôn ngữ xứ này. Dĩ 
nhiên ngài đã là một bậc thầy uyên thâm về Phạn ngữ, một 
học giả hay hiển trí (pandita). 


Mặc dù chưa đạt tới tầm vóc của một Long thọ hay Vô 
trước, những đại luận sư Phật giáo ngày xưa, Atisha vẫn là 
một con người vừa có đạo đức cá nhân thánh thiện vừa có tài 
văn học và khả năng sản xuất đáng kể. Tuệ giác của ngài 
được châm chước bằng năng khiếu thực tiễn như ta thấy 
trong nhiều bản văn ngắn gọn rõ ràng mà ngài đã viết cho 
chúng đệ tử ở Vikramasila và Odantapurì. Những người viết 
tiểu sử đều ghi nhận óc hài hước và trí thông minh nơi ngài, 
còn tinh thần phiêu lưu của ngài thì khỏi nói: ngài làm cuộc 
hành trình gian nan suốt 12 tháng đến Tho-ling khi đã 60 
tuổi- một cuộc hành trình làm cho người du lịch ngày nay 
cũng phải chùn chân. 


Cuộc truyền giáo của ngài ở Tây Tạng kéo dài hơn 13 
năm bắt đầu từ Tho-ling nơi ngài soạn tác phẩm Đèn soi nẻo 
Giác và luận giải vào khoảng năm 1042; sau đó ngài đi đến 
Lasha giảng dạy ở nhiều tu viện, viết lách và cổ võ tinh thần 
mới. Ngài mất tại Snye-thang phía nam Lasha ở đấy di cốt 
của ngài được thờ trong một ngôi chùa nhìn ra sông Skyid- 
chu gần chỗ hợp lưu sông Brahmaputra rộng lớn. 


c2 


Đời sống tu viện ở Tây tạng vào thời Atisha có phần nào 
hỗn độn là do những ảnh hưởng chính trị và tôn giáo. Vào 
thế kỷ thứ bẩy khi Phật giáo du nhập Tây tạng lần đầu, được 
triểu đình bảo trợ, thì chùa chiển và tu viện mọc lên như 
nấm khắp nơi cho đến biên giới Trung quốc và Thổ nhĩ kỳ, 
lan tràn khắp vòng cung Hy mã lạp sơn từ Kashmir đến 
Miến Điện. Nhưng 200 năm phát triển bị chặn đứng đột ngột 
bởi cuộc đàn áp tàn bạo của vua Langdarma bắt đầu từ năm 
836. Khi vua này bị ám sát, đế quốc Tây tạng cũng tan rã. 
Sau một thế kỷ rưỡi bị đàn áp và suy tàn, những tăng sĩ di cư 
lần lượt trở về những tu viện đổ nát và được các gia đình tại 
địa phương ủng hộ. Những hậu duệ của hoàng gia cũ ở miễn 
tây xứ Tây tạng là những người nhiệt tình phục hưng đời 
sống tín ngưỡng Phật giáo, xây nhiều tu viện lớn như Tho- 
ling, và hỗ trợ tài chính cho việc đào tạo tăng tài Tây tạng ở 
Kashmir và vùng bắc Ấn. 


Khi nghe tiếng Atisha qua những sinh viên Tây tạng du 
học ở Vikramasila, một hoàng thân tên Byang-chub-od- một 
tăng sĩ chấu nội người xây dựng chùa Tho-ling- vội vàng mời 
ngài đến Tây Tạng để giúp chấn hưng đời sống tăng lữ. 


Tính cấp bách của lời thỉnh cầu này một phần do sự đồi 
trụy hiện hữu trong đời sống tu sĩ, nhưng phần chính yếu là 
do những hiểu lầm nghiêm trọng về lý tưởng Phật giáo và sự 
thực hành Mật tông. Phong trào này qua nhiều thế kỷ thịnh 
hành trong giới bà la môn và Phật giáo Ấn, đã lôi cuốn 
những người Tây Tạng. Nhưng đồng thời người ta cũng biết 
rằng Con đường nhanh này có nhiều yếu tố tế nhị sâu xa 


- 12- 


khoác những hình ảnh đầy dục tính làm cho những người 
không được hướng dẫn dễ lạm dụng. Atisha là người đầu tiên 
đã hội nhập và đem lại một thế quân bình cho những con 
đường tu tập Phật giáo, và có được một thính giả tiếp nối 
giáo lý ngài giảng dạy. Đèn soi nẻo Giác và luận giải này là 
tác phẩm chính yếu nêu rõ những quan điểm của ngài. 


Thứ 


Đèn soi nêo Giác 
do Atfisha soạn 
Phạn ngữ: Bodhi-patha-pradìpa 
Tạng ngữ: Byang-chub lam-øyï søron-ma 


- 14- 


Kứuk tồ đức trà tát Wau thà đầug từ 


Kứuk tồ tuy Phật quá, khứ lột, tại uì Đai 
Cùuu giáa pháp các tuùi uè tiểu chu 
Ca að tất Vôu mật tt Đồu ai uốn Giác 
The ôu cầu độ tử thiệu xửe Bụœug-chuh-pd 


. Tậ† cổ mọi tười tluậc uàa be ltạaug: 
Thấp kém, tuuu bùdk uà thì thun: 
lờ đặc. tuủt cũ chuug tt tố: tàu 

Tôi að uái thưnug chỗ Ehdc thua. 

. lười te tù (lữ, mại cách 

'Để thon. fuẩti ục thứ, tưuui su từ 
Uè chư Po. tglữ cha bẩu, thâu, màu 
Tẩy tà lau tgười Thấp két 

. lười uàa khâug kể tục thứ cuậc đời 
Tại tưiuk xa thường liàutk uì tật Đất 
Wltug cứ, chỉ nưaug nà ược at uui 
lqười ẩu ưyc xowt tù ltuug Tìut tluưyỳug 


lnuời tua. chử Đa. chim dứt [uaùw, teàuu 


- 15- 


Ilờug klư au của bỏ kluác 
Ut tâm tuâu tgÌữ đốt, uất klứ lui suất 
Kö ấu thuậc lạug tgười Tiuà thuy 


Uới thu, tgười ưu sạejt 

Wmu muấu ạt giác tuệ tấi cao, 

Tôi að giải thức], thu, pÏurmug tiệu chút 
WWà các bậc thầu tôi Ẳã dạu. 


Hữu đất turớc tượng tuudk [ểug Toàu giác 
Hoặc burếc xé, tại thiêuug tiềg 

WWù dâug cứu luưnu luaa 

Uù bất cứ củug phẩm uùa có. được. 


. Rồi uéi av cầu tuuộu bầu phu 
Được tái Đuuug Phổ lồ ltgulk tgtujộtt 

Uè uới tôâmt chứ Elôwg thất cluuyểu 

Chu đốt Eli [ạt Uô tluunug Bà đồ. 

. Uới tườm tùt tắt uàn e tujôi báu 
0u gi sút đất 

Hai taụ thíp tụi 

Tuưức kết luãu bạ tầu đẩutt Pồ quụ g. 


- 16- 


._ Nồi uới điều kiệu tiêu quy6t 


tù tâm Từ tất uới tÌuiug sùdk: 
Tœ tàu kluắp thổ niau 

Đi khứ uì sudt tử tuâu lôi 

Uè tới suudt tưuug bạ úc ạa: 


._ Tạ đau flẻu turớc củntt kh ẩu, 


Uà ai muất giải thoát thế gia 
Khải tua cái thâu cửa kh, 

Thì phổi pltdt tâm, Uô tluryeg tà đồ, 
Ti Elôwg ba giờ tui bước. 


„_ Mại đức tádk Điêu lộ 


Đổu uiộc tập tệ tujệt tều 
Đữ được đức Di tặc giải thúc|: xã 
Tu pliut budt Hee thôn. 


. Hãu pc bùk tều kuặc ghe thầu giẩug 


Uè klu thu được thườug Đại (clt uô biều 
Cu tâm nưuug tầu giác tujộ 
Thì tuyàu ôwt ta sẽ Điều tục phát tâmt tàu. 


.. Câu đức cửa Phát tâm tược trải tố 


Tưuui budk [Ñglt uất cũu Ubuadatte 
lái ưồ cất tửu của kilt ấy 


- l17- 


Tôi að ức], bu aạw, sau êu: 


._ lu tâug đức đầu ữ của tâm tà đồ 


W có. mật lidt tưới 
Thì tuý. sỡ uwy‡ quá, 
Giới luạụ, ca Elêuug gia. 


._ Uí tu cá tugười s8 lều thưều thâu bẻu 


Chất đầu khúp các cñi Phật 
Sẩ tui lưu cát sôug Hằu, 
'Đơựt lướu tui đức Thế tâu; 


._ Cầu mật tười khác thử tlutp taụ 


Hướug tâm: đốt uiệc kg cầu giác tui 
Sự tt dườiu tru thù tluuug lưac 
U đó. tà mật cứu dườug khâu giải luụu.. 


._ Khử bạu phát tâmt tua tầu giác tô, 


Hữu uã tực tưổi Eluai, toàu, up, tâm ẩ 
WWUftt tui ai tguyột muút đời Đuyớc 
Hữu tu tập đầu đủ thoa giải thứúck đầu. 


._ Tâmt w6guuộtt lồ đồ að Elôwug tí tiếu 


Wếu khêug tập thệ tuầu tự thụ giới 
WÑồw aï nuuug tầu tu Đuyttg tguyột là đồ 


- 18- 


20. 


22. 


23. 


21. 


2I. 


Từ lõy tết he tập ti ta iế, 


Clử tười tàn 8 tập thộ tậu lều 

Giữ mật tưuu bầu lạug giải Biệt giải thuát 
W6¡ đã tư các tập tụujôw Bà đồ 

Khôug cú các| tàn Elude. 


'Đức lflu tai # dạu 

Tơ bầu kạug giới Bột giải toát, 

Sự su Đuuug sạch Đà thù thuiug thất 
lữ tà tệ tgujộu giữ giới tị Elos. 


Theo tủ, tuc được trải tưuớ, ki 
Chương ải ưồ Giới cửa bề tát địa 
lquời tu thuy giới từ tật bậc mửudt suy 

Cá ulữug ức tk thúc lrựp. 

Inle tà ugười at lểu tuạ|ủ tluức tuy, giới 
Uè bẩu thâu s8tu úy then giới đö thụ 
Tại tả. ức thu thục từ bì 

'Để tuuyều tua Giới pluáp. 

[Hunug tấu Ẳã tát tù khôug gặp 

WWật bậc thầu uùa thu thế cả, 


- 19- 


25. 


TH sau đầu tù tuyhi tuức kluúc 
'Ðể thụ giới tha úug cách, 


"Đời quả. klut khử Dần, unug từ, 
'Đức Uừu thù đã, phát tâm+ bà đồ 
Wưr được tải Đua kuủi 
hưawg taàwg e6 fM@( [lu ( 
Tôi ðð. glủ 'ựš [mi tÌuy sau. 


26.."Tuước tlur Phật thế tâu, set xiu 


ẩT. 


25. 


29. 


Phát tâm, Uô tluuuug tê đồ 
Ca mời tật cổ thuug sudk Đại 
lquuột cứu thutg thoát chú kỳ suk từ. 


"Khới từ giờ pluút tàu trả: i 


Clu: đốt, klu đạt Uô tuuyug tô đồ 
Cau að Elôwug để cha giậu dữ, úc Ú 
Thtant nụt lay geudk tỉ, xâmt clổnt (ôm cũ. 


"Ca sö sữttug đời pÌtawt luudk tuy tiúk 


Từ bả. tậi tất uà dục upug thấp kòu 
Cau ðð tu tuy Phật sẩtug 
tù lam lui tưuu, Giới luuudk vô. biôu,. 


"Cụ khôug có. bú tuộ mẫu tiệp 


c ĐŨ< 


"Để đạt lề đồ nứật cách t]uuớk chưủug 
Wôw dà uà mật tluuug suút dụu thất 
Ca tuyệt È Đuuug sudk tử đốt cùng, 


30. "Cu, sö Đàm sge[t uô. [urmug 
Uô liều cối tước Đuuug uữ tuy 
Uè từ túc thậu tôi wuới tàu 
Cau að È tưuun lắp guười pÏurnu,. 


ð[. “Đã Dầmt sạclt lteàu, tnầuu 
Tiêu tạlưộp uà tuy trạlưệp 
Ca s8 Đầm sạch: tuâu ý thiệp 
Uè khô ban giờ tàmt điều pÌủ tâug đức." 


32. Cất uếu sự thak tụút thâu tài Ú 
Pù giữ giới ui tâm tầu tiểu 
Ut thờ thực kàuk Ba nại Giải 
WW thấu chưuug có, giá tủ, Vé Đạp 


33. De uậu, khủ đã wã bực tr cúc giới 
Đao làm, Giới Đồ tát ưuug sạtịt thu 0pụt 
Thì lèut giổ. sõ. biệu thùw được 
Clưuu luàukt tưaug để lạt tnàu, giản. 


- 2]- 


dẮ, 


d5. 


dỗ. 


JỈ. 


Jố. 


Tất cổ clur Phật ã. dạu xu 
Cău, bầu là: tưutn ẩg Đà Phước uà Tứ, 
Uàè muất thùxtt tựu lai thứ ñỤ 
Cất yếu phổi thàudt tựu các thâu thôuu,. 


Wltr cụ. thủ uái đồi cú chư, thu 
Khôug thổ Ùau cán trôu bầu tười 

(ñug uậu khôug từuug tực cũa tulug Đứ 
lười tœ khiêu thổ Đạì tục luữu tùnk, 


(âu đức tựa. được tuuug nỆt trầu 

Cñœ tuyuời tỏ, thâu, thâu 

Uượt xe câu đức tyười khêuug thâu thôug 
Tạo uôu, Đuẩi qua tít ời biếp. 


lười tràn. tu biệt taùu, t]uutk chhúttg 
Hành tươu cha Đứ Toà giác 

Hữu uã tực tiulk tiếu để lược cúc thâu thôug 
Thâu thôug khâug thể có. do tười biểu. 

Khử tgười ta chuưa ạt đốu tuúk ch 

Thù tluttuy Đứ klôwg thổ phát sudk; 

Đổi thổ tuấu tluùxdt tựu thủ thử 

Thù plẩi tuâu tuôu, tề tực tuủt tiểu, 


32:5 


J9. 


Á{. 


t2. 


đà. 


lqười xen tiiu thườug yếu tế của Đụ 
Thì dù có. trễ tực thiều quảu 

Tiưổi qua lầu, tjàu tăm, 

Cñug khôuug thổ đúc đua. 


._ Bi thể, khủ 8 aw tập Đuuug các yếu tế 


lái tuuu Clurmu Hành Đuau cửa Đụuk 
Thù mới có thể đặt tâm uïðu mu giới 
Tập tuuu uàa. đồ nuục tràn tidt clưat. 


Kủ uiôw tt pháp thờ Tụ chỉ 
Thì að cluhu đúc các thu tứ 
Wunu thuướnu, tại uâu thuưa tiêu diệt 
lẩu khôug có sự uiồt tước Tuộ. 


Đũi thổ, nuấấu tuỳ tất cả tÌuuhưg tại 
Ta phiờu tấn uà da cải biết 

Thì lèudt giổ. phẩi Điôt tục đàn tuyệt, 
Tuệ uiêu uuẩiu uấi Phương tiệu i kồm. 
Kinh điểu dụu sẽ dĩ cò bị Đuải 

Ut Tuộ giác cờ, tác|t biệt Phurmug tiệu, 
Uè Phuưmu tiệt càu tách biệt Tuộ, giác 
Đổi thể, nu bồ quôuw sự lựp thất tàu. 


\ 2181 


đủ. 


46. 


ẤT. 


đỗ. 


Wuẩu ti tuỳ lunài trại thắc mắc 
Gì tà Tuộ giác, gì tù PÌumu, tiệt 
Tôi ðð. giải 'ửĩ sự kluáe wÌuau, 

Gia, PÌumu tiệu uà Tưộ giác. 


.. Cáo ig Chưếu thulug ã giải thích 


Phươu tiệu tà mại tưuug bí về Giải 
Khải từ Bổ thú, bạ ta mật 
Uù cáo thu Elde, Đuỳ tứ tưộ ba Da một 


lqười ào phốt luựp [Làm thủ, Phương tiệu 
Uới Châu chúdk tụ tập Tuộ Bát thể 

Thì sð mau chút ạt giác tuệ. 

Khôug phải chư thờ tu uâ-tui. 


Tuệ qiúe được giải thức: đầu đủ 

tà biết Tudt khâug, khôug thực chất uật tại. 
Khu. biểu tầu các (lẩu, 

Uè Xử uà Giới uấu khôug sùdk. 

Šự ðùit khâi cửa luữu Eliôxug thổ có 

Cña phủ lờu tuy tạo, ốm lur Eliôxug 

Wật uật uừờœ có uàœ khâwug toà, tàu, vê t 
Cñug uậu khôxu thổ cổ lai đồu khiêu. 


- 24- 


49. 


50. 


5I. 


52. 


5Ở. 


Wật thực thổ khôuug suuk ta từ chút tố 
Khôug sùd: từ cái khác, luặc từ cổ lai, 
Cu thẳng phải khô do thâu gì sud, 
Wôu Elôxg tự túdk, uà Elôxu bẩu chất uật tại 


Tại ta, tiếu phâu tíeÌt tác pháp 

Thep tủ: WWệt lau tiyồu 

Te khôtug thẩu liệt, luữu 'ửôiu tổ 

Wôw quyết đụdc âu chất tật tại Đà phử lườu. 


Đầu mươi bùi kệ ưồ Tud Khôug 

Uà K@ tuy căt bầu ưồ Tuuug lụa 
'Đồu giải thích chuhug cứ: tất cổ pháp 
Khô có lẩu chất tật tại. 


Đi thể tôi khâug ướt Eluai thômt 

Ut tại Lẩu uău, sẽ quá, đi, 

Wà chỉ giải thúc thưàug điều Äã, xúc tÌuhug 
'Để xúc tiết sự quảu tưởng. 

Wur uậu, kêwg thấy bẩu chất uật tại 
Tương bất cứ liệt tưyug tàu 

Chu: tà quả ưê tổ, cửa trả; 

'Đẩu cữug tà quảu sú‡ uái Đứ tuệ. 


. 


5Ä. 


5B, 


56. 


5Ï. 


5ố. 


Uè cúi tứ tuộ Elôwg thấu 

Đầu thất uậi tại Ðuuug bất cứ pháp trào 
Chú: tà tuệ được giải thức tà Bát thuố.. 
Hữu đào tuyệu uú khôug tưểug phâu biệt. 


Thế giới của biếu, die túi Vôu 

Tờ Phôu liệt trểug- bữu chất cũ thổ gim 
Sự là, taầu. dứ‡ tuỳ phâu. biệt tưởng 
Chúad: tà. [6t bùn tất tung. 


Hư ta, đức Thế tâu tuuôu bế: 
"Tườuug phâu biệt chúyút tà lại uô mủ 
[ÑÉmt co tười uàa, biểu út su tử 
lười tràn at tui ưu Dù vô tru 
Tê quảu ft tuuug sdtúg tuy bầu Đuời." 


lùi cữtug trải bưu Kộ Tu Ưô tường: 

"Klủ mật Pháp uưau tử thiều đụủk 

Không tưêug phâu biệt ưồ Tiệu pháp uòu, 
Uè đ# uượt qua gia tước Vối tu từ tri 
Ui ấu dầu đạt đốu uô phâu biệt." 


Kiú dhừ kùd: điểu và bị Muậu 
Tu đã thâm nhập được bẩu chất phủ tự tính 


+ ĐỂ 


59. 


60. 


BI. 


02. 


63. 


Cñaø tất cổ pluáp khêôuug sudt 
Thù lấu tu quảu Ehâug tư phâu bột. 


Khu kàuk giả. đö quáu châu tuy 

Uò từug giai [am [ạt [[nữt 0ý uâu uậu, 
Ui ấu sö đạt đốu. Haew lử ịu Đưt tôu: 
Tứ tnầu, giác khôug cầu xe Đimt. 


lờ phép "Tất tù," uà "Suug nữic" 
Uâu uâu, có, liệu tực da thâu thu, 

Uè thờ: tu Dực tám phóp giá Đừ 
Khải từ "Bữu Bùdt" uà các pháp khúc, 


Wà Hành, tưuug cha Giác tuệ 

'Được biệu toà mật cúe|t đồ dàug; 

Uò tuếu tuất luùudt tật tui tuy Ñược cúc 
Tưuưi các mật điểuu Hành đậu, uâu uâu,. 
Thì pluổ¿ tlụ. phdp “Đạo sư Gia Đừ” 

Đầu cảck tùu tật uị thầu thuáxdk thiệu, 
tồi lầu lạ, cúug dườig báu uật 

Uè tuâu phục đổ Đàm: lài uug uì ñI. 

Uò klử đã. pc bậc thâu 

Tàu tồ tuuyều pháp “Đạo sư Gia Đừ" 


dị D75 


64. 


6B. 


66. 


6T. 


Bố. 


Thù tœ sỡ tụdk luáœ kốt tội Vầ¡ 
Uàè đổ tư cảcÌt thuực thì các quựều từau,. 


lu phúp gừa Đủ Bí mật uà Tuộ giác 
Không wôu thú. tgười xuất gia thọ, 

Ut các pháp 8 đặc biệt bị cấu 

Tu đại mật điểu của ức Phật Tất sư. 


Wếu mật tgười thọ tàu pháp gia từ ấu 
Tưuui klủ sẩtug đời plqemt ltạudt xuất gìa 
[tú sö khiếu tyười fJ pÏLạwt giới 

Kủ phải thực làutt thườug điều cẩm: thư. 


Wlườu sự pluewt giới khử xẩu lưu 

Sð đujt bại ugười giữ giải xuất gìa; 

Uè da. thức chuitt šø uàn ức lụa 

Uiộc tu mật (ôug tgười ấu cũng khâug thàukk. 
Sœu k]ử. 8. the phudp Tạ sư Ôùa Đừ 

Thì được tuạlto uè giải thúc|t tất cả mật để 
Thủ tưỡi Dôuu tữa, Cửu dường, uâu uâu : 
Khô gì sai quấu Đuuug tưệ giác ưồ thuực tại. 
Tôi, buuhu, Dấn TìpantkuUuuau, 


- 28- 


Để pe giải thúc] trù ưu các budt điểu 
Uà tlron Đời blưổu tầu cửa Bụaug-tkub-ed 
'ÐĐẽ giải tlúck ấ. Cou Đường đốt Giác tư. 


- 20- 


^ ©° ©° ^ .~K? z 
Luận giải về những điểm khó 
trong Đèn soi nẻo Giác 


Bài kệ quy kính : 


Kính lễ bồ tát Quan Âm. 

Kính lễ bồ tát Văn Thù, Pháp vương tử. 

Kính lễ Cakra Samvara. 

Kính lễ Thế Tự Tại và Tara thần nữ. 

Thành kính đảnh lễ những bậc thầy : 

Theo đức DI Lặc: Vô Trước và Suvarnadvìpa. 
Theo đức Văn Thù: Sàntideva và Trí Hiển. 
Con xin viết luận giải này 

để đem lại ánh sáng. 


Đền soi nẻo Giác chỉ là ánh trăng 

Trên đường đến trái tim giác ngộ; 

Bất cứ chi tiết nào không rõ ràng trong đó 
Luận này như mặt trời soi sáng đường đi. 


Mặc dù không có tài soạn luận giải, 
Tôi vẫn viết lời giải thích này, 


Theo yêu cầu đệ tử nhiệt thành 


xà 80 


Để giáo lý Phật được thịnh hành, 
Và tranh luận về kinh điển chấm dứt 


Muốn cho bậc trí phát thần thông 

Người trung bình triển khai tâm trí, 

Và người hạ liệt dẹp bỏ dục vọng, 

Tôi giải bày về những điểm khó thông. 
Nhiều nghĩa ít lời thật khó hiểu 

Nếu không có những bậc thánh dẫn đường 
Thì người ta sẽ hoàn toàn lạc lồng. 


Bởi vậy một người thông minh 

Nên tìm ân huệ của một bậc thầy 

Và cầu xin được hướng dẫn thích đáng 
Phù hợp với truyền thống Đạo Sư. 


x9 tu 


Luận văn 


Những chỉ giáo mà tôi trình bày ở đây đã đến với tôi như 
những giọt cam lỗ từ những bậc thầy thánh thiện quang vinh 
là Suvarnadvìpa và Bodhibhadra. Theo lời khẩn cầu tha thiết 
của đệ tử tôi, một người hoàng tộc tên Byang-chub-od và 
của tu sĩ Tshul-khrimsrgyal-ba một đệ tử cốt cán, tôi sẽ tập 
hợp những giọt cam lồ mà tôi nhận được khi thọ giáo riêng, 
chiếu theo những điều các bậc thầy đã chỉ dạy và những 
điều kinh luận nói. 

Vì Byang-chub-od cứ hỏi tôi 

Về bảy điều cần giải thích, bảo rằng 
"Trong bản gốc, ý nghĩa không rõ ràng" 
Nên tôi sẽ viết theo yêu cầu ông ấy. 


Ông ấy muốn ám chỉ bảy điều mà Đại Luận Sư Thế 
Thân đã nói như sau: 


"Những người giảng dạy ý nghĩa của một bản kinh cần 
đưa ra những chỉ giáo ngắn gọn gồm bảy điều: Một là lợi 
ích, hai là tóm tắt, ba là định nghĩa danh từ, bốn là tính hợp 
lý, năm là những phản bác, sáu là trả lời, và bảy là giải 
thích." (Thuật thuyết giảng, Ot. 5562) 

Nếu nương tựa một bậc thầy và được dạy theo phương 
pháp ấy, người có trí sẽ nhanh chóng hiểu được con đường 


xà 12) 


Đại thừa - đường đi của những Cỗ xe lớn và đường lối của 
bậc thiện nhân. 

Như vậy tôi sẽ giải thích 

Con đường của những Bồ tát 

Chiếu theo kinh luận 


Và chỉ giáo của các bậc thầy tôi. 


Giải thích của tôi bắt đầu ở đâu ? Ngay trong bản văn 
gốc, từ bài kệ đầu tiên: 
Kính lễ chư Phật quá khứ hiện tại vị lai 
Cùng giáo pháp các ngài và thánh chúng 
Con sẽ đốt lên ngọn Đèn soi nẻo Giác 
Theo yêu cầu đệ tử thiện xảo Byang-chub-od. 


Nửa đầu bài kệ dễ hiểu. Nửa sau, danh từ đệ tử thiện 
xảo có nghĩa là một pháp khí thích hợp cho Đại thừa. Ai là 
đệ tử thiện xảo ấy ? Đó là người có tên Byang-chub-od. 
Theo yêu cầu ám chỉ lời ông ta nói với tôi như sau: 


"Trong xứ Tây tạng này có những người hiểu lầm con 
đường đại thừa của giáo lý Phật. Những bậc thầy và bạn 
đạo không ngớt cãi nhau về những điều mà chính họ 
không nắm vững. Ai cũng có những lập luận riêng để phân 
tích những giải thuyết của mình về Tri Kiến Sâu Xa và 
Hành Vi Quảng Đại. Vì thấy quá nhiều điểm bất đồng từ 
mọi phía, nên con xin thầy làm sáng tổ những mối nghi 
này cho chúng con." 


g1 


Vậy, do lời yêu cầu tha thiết ấy, và vì người đệ tử này 
mà tôi sẽ thắp lên ngọn Đèn soi nẻo Giác, chiếu theo giáo lý 
trong kinh điển và theo truyền thống. 

Nếu bạn hỏi, tìm đâu ra Ngọn Đèn Soi Nẻo Đường đến 
Giác ngộ ấy, thì đấy là phần chính yếu trong bản văn gốc 
của tôi, từ bài kệ về Hạng Người Thù Thắng (kệ 6) suốt cho 
đến bài kệ cuối cùng (67) về mật điển. 


Ba hạng người 


Trong những bài kệ mở đầu nói về ba hạng người, tôi đã 
trình bày ai là pháp khí đại thừa, và ai không. Những định 
nghĩa về hạng người Thấp Kém và Trung Bình đã rõ. Bài kệ 
sau đây giải thích ai là pháp khí thích hợp với đại thừa: 

Người nào chỉ lo chấm dứt hoàn toàn 
Những khổ đau của người khác 

Vì tâm họ luôn nghĩ đến nỗi khổ chúng sinh 
Kẻ ấy thuộc hạng người Thù thắng (kệ 5) 

Sau đây là những điều mà Luận giải cần nói về để tài 

này: 
Bồ tát thương tất cả chúng sinh 
Tận đáy lòng mình 
Như người thương yêu đứa con độc nhất 


Luôn mong cầu cho nó được an vui 


c:-4.- 


(Trang Hoàng Kinh Điển, Ot. 5527). 


Hoặc: 


Như bồ câu mẹ yêu bầy con nhỏ, 

Ấp ủ chúng dưới lổng ngực bà; 

Cũng như vậy, vượt qua thù hận, 

Hãy đối xử mọi loài với tình thương yêu. 


Và Đại luận sư Vasubandhu (Thế Thân) cũng nói: 


"Người hạ liệt dùng hết khả năng mình chỉ để làm cho tâm 
mình được hạnh phúc. Người tầm thường thấy mình khổ 
nên chỉ mong thoát khổ, do vậy mà khổ mãi. Còn người 
thánh thiện vì thấy gốc khổ nằm ngay trong dòng tâm thức 
mình, nên chuyên lo trừ cái gốc khổ và đem lại hạnh phúc 
cho người. Vì người thánh thiện thì đau cái đau của người 
khác."* 


Và ngài lại thêm: 

"Những người khổ vì kẻ khác khổ, vui vì người khác vui, 
thuộc về hạng người không còn cái gì là của tôi nữa. Họ 
không tìm hạnh phúc cho riêng mình, mà làm nỗ lực lớn 
để cứu người ra khỏi biển khổ. Lòng bi mẫn của họ có bản 
chất đặc biệt là vui vẻ trước sự khổ của mình và trước 
hạnh phúc của người, do năng lực họ đã đào luyện về tâm 
đại bi. 


- 35- 


(*CT. Lời trích dẫn này vô cùng quan trọng, vì đây là nguồn 
gốc của sự phân biệt thành ba hạng người trong các tác phẩm Lam 
rữm Tây Tạng về sau. Phương tiện giảng dạy gồm những nhóm ba 
pháp trong khi trình bày về mức độ phẩm chất thành ra hạng thấp, 
trung bình và cao, là điều khá phổ thông trong mọi nên văn học, 
nhất là trong văn học Phật giáo. Nhưng về ba hạng người mà Thế 
Thân trình bày ở đây, và Atisha nối gót, thì không nên xem như là 
cách phân chia thành ba con đường Thanh văn, Duyên Giác, Bồ 
tát mà văn học Bát nhã thường làm. Vì hạng người hạ liệt ở đây 
còn không quan tâm đến giải thoát, như Thanh văn, Duyên giác 
quan tâm. Ấũúng hơn, ở đây phân chia ba hạng gồm hạ liệt là phàm 
phu, tâm thường là Thanh văn, Duyên giác và thù thắng là Bồ tát, 
những người tìm giác ngộ vì lòng bì mẫn chứ không phải vì giải 
thoát cho riêng mình. ) 


Do vậy, người nào tự bản chất không chịu nổi trông thấy 
người bên cạnh mình bị tai ách, người nào tình nguyện chịu 
khổ cho người được hạnh phúc, người nào xem mọi chúng 
sinh như đứa con độc nhất của mình - như một người cha 
không nỡ nhìn đứa con một bị kẹt trong lửa đữ, bị rớt xuống 
hố sâu hay bị nước lũ cuốn- tôi ca ngợi hạng người như vậy ở 
đây là một pháp khí thích hợp với Đại thừa." 


Phương tiện chính cho người thù thắng 
Chính nhắm tới hạng người vĩ đại như thế mà tôi đã viết: 


- 36G- 


Tôi sẽ giải thích những phương tiện chính 
Mà các bậc thầy đã dạy cho tôi. (bài kệ 6) 


Những bậc thầy là thượng tọa Trí Hiển và thượng tọa 
Suvarnadvìpa. Phương tiện chính sẽ được giải thích đây đủ 
theo thứ tự sau đây: 


A. Quy y tam bảo 

B. Hai phương diện của tâm Bồ để 

C. Phát sinh các thắng trí để làm việc lợi ích cho người. 
D 


. Tích lũy hai thứ trang bị nhờ phối hợp phương tiện và trí 
tuệ 
E. Trang bị nhờ phương pháp phi thường là Thần Chú, hệ 
thống đại thừa lớn lao nhanh chóng kiện toàn lợi lạc cho 
bản thân và tha nhân. 


xý.J70 


Bát nhã thừa 


PHẦN MỘT 


Tăng thượng giới 


- 38- 


Chương Ï 
Quy y 


Quy y tam bảo 


Có thể nói quy y Tam bảo là ngõ vào đô thị Giải Thoát, 
và là nền tẳng của tâm bồ đề. Điều này được dạy trong 3 bài 
kệ 7,8,9 khởi đầu bằng hai câu : 

Hãy đối trước tượng tranh đấng Toàn giác 
Hoặc trước xá lợi thiêng liêng 


Đối trước có nghĩa là như ta thường thấy trong các kinh 
đại thừa như Lời Khuyên Vua, rút từ cổ thư nhan đề Những 
hành vi quang vĩnh -: 

"Tâm bồ để được phát sinh nhờ đối diện và trông thấy 
thân thể của một đức Như Lai." 

Và tất cả những bạn lành đều công nhận điều này đúng. 

Một lễ quy y đầy đủ có thể được nói sau, nhưng ở đây tôi 
sẽ nói vắn tắt. Trước hết hãy cầu xin rằng hình ảnh của Ba 
Ngôi Báu được họa trong 27 đồ hình* hiện ra trước mặt bạn, 


- 39- 


rồi triệu thỉnh Ba Ngôi Báu ở khắp nơi trong mười phương 
thế giới. Hoặc bạn có thể tự đặt mình vào trong những cõi 
Phật, và với một dáng điệu cung kính, quán tưởng mình đang 
ở trước mặt mỗi đức Phật và Bồ tát. Rồi hai tay chắp lại trên 
đỉnh đầu để sám hối tội lỗi, tùy hỉ công đức và thỉnh chuyển 
pháp luân. Sau đó khi bạn đã dâng cúng bậc thầy một lễ vật, 
thì có thể quy y. Đương nhiên trước đó nên hiểu rõ sự khác 
nhau giữa Ba Ngôi Báu kể như thực tại tối hậu và Ba Ngôi 
Báu đang hiện diện trước mặt ta. 


Bảy phần cầu nguyện: 
Hành trì thiện xảo 


Dâng cúng hoa và hương (kệ 7b) là cúng dường bằng 
phẩm vật làm đẹp ý. Và với sự cầu nguyện bẩy phân (kệ 8) là 
cúng dường bằng thiền định. Một bồ tát ở đạo lộ hành trang 
(Tư lương vị), người sẽ thành một giáo thọ sư, thì phải thiện 
xảo về vấn 

(*CT. Có thể đây là loạt thangka hay tranh lụa phổ biến được 
thờ tại Tho-ling vào thời Atisha. Hoặc có thể là mandala gồm 27 
phân gọi là Sitatapatra- Bạch tán cái- thuộc Như Lai Bộ trong Một 
điển Hành động, một trong Bốn mật điển chính. ) 


để cúng dường, vì nó làm tăng trưởng hành trang phước đức. 


Rồi với sự cầu nguyện gồm bảy phần 
Được nói trong Đại hạnh của Phổ hiển 
(kệ 8a) 


- 40- 


Hai câu này ám chỉ kinh Phổ hiển nguyện vương một 
chương của kinh Hoa nghiêm. Những bậc hiển trí và minh sư 
đã xem kinh này là ngọn đèn soi sáng các kinh thuộc cỗ xe 
Ba la mật của Bồ tát. Đấy là pháp hành toàn thiện (phổ hiển, 
samantabhadra) của một bồ tát đã đạt địa vị cao, của những 
người đã khám phá được kho tàng hạnh nguyện vô tận như 
biển cả. Và đấy cũng là hạnh nguyện của một bậc Toàn 
Thiện, Phổ Hiển. 


(Nguyện lớn) 


1. Đối trước tất cả chư Phật 
Ở khắp nơi trong vũ trụ 
Đã vượt ngoài mọi chiều thời gian, 
Con xin kính lễ bằng cả thân, lời, ý. 


2. Nhờ năng lực thực hành Nguyện lớn 
Con dùng vô số thân nhiều hơn cát bụi 
Để kính lễ các đấng Chiến thắng 
Mà tâm con có thể nghĩ lường. 


3. Con đặt hết niềm tin nơi chư Phật 
Và những giới đức vượt bậc của các Ngài- 
Vô số Phật đang an tọa 
Giữa chúng Bồ tát nhiều hơn vi trần, 


4. Con ca tụng tất cả các đấng Thiện thệ 


- 41- 


Bằng biển cả ngôn từ vô tận tán dương; 
Con hát ca công đức các đấng Chiến thắng 
Với toàn thể âm thanh của tiếng hải triều. 


Với hoa tươi và những tràng hoa tốt đẹp 
Âm thanh của não bạt, đầu thoa và lọng báu 
Với đèn dầu và hương trầm hảo hạng 

Con xin cúng dường tất cả Như lai. 


Với vải mịn nhất và các hương thù thắng 
Bình đựng hương bột cao như núi Tu di 

Với những đồ trang hoàng đặc biệt quý hiếm 
Con dâng cúng lên các đấng Chiến thắng. 


Con xin dâng hiến lên chư Phật 

Tất cả phẩm vật tráng lệ thù thắng; 

Với năng lực đức tin vào các thiện hành 
Con xin kính lễ chư Như lai. 


Bất cứ tội lỗi nào con đã phạm 
Do tham dục, giận dữ, sĩ mê, 
Bằng thân, lời hay ý 


Con xin sám hối tất cả. 


Con xin vui theo những công đức 
Của chư Bồ tát và Độc giác 


- 42- 


10. 


Của các bậc còn học và hết học 
Con tán thành việc tốt trong cả thế gian. 


Với các bậc làm Ngọn đèn của thế gian 

Con thỉnh chuyển Bánh xe Pháp vô thượng- 
Những người trải qua từng bước đến giác ngộ 
Đã đạt thành Phật quả thênh thang. 


11. Với những vị nào mong nhập Niết bàn 


12, 


Con xin chắp tay khẩn cầu các ngài 
Vì hạnh phúc an vui của chúng sinh 
Hãy lưu lại thêm vô số kiếp. 


Chút ít công đức nào con có được 

Do Kính lễ, Cúng dường, hay Sám hối, 

Do Vui theo, Cung thỉnh, Khẩn cầu 

Tất cả con xin dồn cho mục đích Giác ngộ. 


13. Con xin kính lễ chư Phật quá khứ hiện tại 
Nơi các ngài an trú trong khắp mười phương. 
Và cầu mong chư phật vị lai chóng thành đạt 
Qua những bước đường tiến đến Toàn giác. 


¿453 ⁄ 


Giải thích 1 
Một số các bậc thầy giải thích Bảy cách cúng dường như 
sau: 
1. Bài kệ đầu dạy Cúng dường bằng thân, lời, ý lễ kính. 
2. Bài kệ 2 dạy Cúng dường bằng Thân lễ. 


3. Bài kệ 3 dạy Cúng dường bằng Đức tin mà đối tượng 
là chư Phật. 


4. Bài kệ 4 dạy Cúng dường bằng Ca tụng tán dương. 

5. Bài kệ 5, 6 dạy Cúng dường bằng những phẩm vật 
thông thường. 

6. Bài kệ 7 dạy cách Cúng dường tối thượng. 

7. Bài kệ 8, 9, 10 dạy Cúng dường bằng Ba Tụ là Sám 


hối, Vui theo và Khẩn cầu. Phần còn lại là hổi hướng công 
đức của sự Cúng dường này cho Giác ngộ. 


Giải thích 2 


Một số bậc thầy khác lại giải thích Bảy cách cúng dường 
(chỉ khởi từ bài kệ thứ năm) là: I. Hoa tốt nhất 2. Tràng hoa 
tốt nhất. 3. Âm nhạc tốt nhất 4. Hương thoa tốt nhất 5. Ấèn 
tốt nhất. 6. Hương trầm tốt nhất. 7. Vải tốt nhất. Họ cho rằng 
hương và bình hương bột trong bài kệ 6 đã gồm trong dầu 


thoa và hương trầm, còn những đồ trang hoàng đặc biệt là 
làm bằng những thứ nói trên, cùng các thứ khác. 


Giải thích 3 


Những bậc thầy đa văn khác thì giải thích Bảy cúng 
dường bằng cách tóm thâu thành Bài Cầu nguyện bằng thiển 
định gồm Bảy phần, do hai câu trong bài kệ cuối: 

Con xin kính lễ chư Phật quá khứ hiện tại 
Nơi các ngài an trú trong khắp mười phương. 


Ba lối giải thích đều không có gì trái nhau; ta có thể theo 
cách nào cũng được. 
Những loại cúng dường 
Có hai cách cúng dường: bằng phẩm vật làm đẹp lòng, 
và bằng thiền định. 
Cúng dường bằng phẩm vật 


Có thể có hai loại: phẩm vật có sẵn hay phẩm vật do tâm 
tạo. Phẩm vật có sẵn có thể là những loại hoa, hương, âm 
nhạc, cung điện hay ngọc báu. Cũng có thể là tâm của ta với 
cơ sở của nó (trái tim), hay con trai, con gái, vợ, tôi tớ, vân 
vân. Những phẩm vật do tâm tạo là tất cả những thứ tuyệt 


- 45- 


hảo trong vũ trụ không thuộc về ai và cũng không ai có thể 
chiếm làm sở hữu- loại phẩm vật nói trong kinh Mây châu 
ngọc, mật điển Tràng hoa ý, Ấn tín, Cúng dường, và kinh 
Trọng tâm của Định, Châu báu rực rỡ và Tiến trình hành 
đạo. Những vật do tâm tạo khác nữa là những đồ cúng được 
trưng bày như trong Kho tàng thiên giới, đó là bảy báu vật 
của một vua Chuyển luân cùng các châu báu, vàng, bạc, pha 
lê, xa cừ, hổ phách, ngọc bích, ngọc trai, trân châu, hồng 
ngọc, kim cương, ngọc dạ quang, hoàng ngọc, lưu ly, lam 
ngọc có vân, ngọc thạch, san hô, thạch anh- những trận mưa 
châu báu như thế, và vô số cung điện trang hoàng bằng cờ, 
tràng phan và lọng báu. Hơn nữa, ta có thể dùng vô lượng 
thứ này để dâng cúng như nói trong thần chú Châu báu Rực 
TỞ: 

Phóng ra một đạo hào quang đầy hoa 

Với những lọng hoa, núi hoa cao ngất 

Hoa tung rải tràn lan khắp nơi, 

Các bậc đại hữu tình cúng dường chư Phật. 


Bằng thần chú này, ta cũng có thể dâng hiến những đồ 
cúng la liệt trầm, hương, tràng hoa, hương bột, lụa là, châu 
báu, hoa sen, tràng hoa chiến thắng và bảo cái rực rỡ màu 
sắc. 


Cũng theo cách ấy, hãy tưởng tượng một lọng báu có tay 
cầm, trang hoàng đủ thứ châu ngọc làm thành một chỗ trú 
tuyệt vời cho tất cả cung điện của chư Phật. Rồi làm một 


- 46- 


tràng phan hoặc cờ chiến thắng cũng được trang hoàng như 
lọng báu. 


Hoặc tưởng tượng những trận mưa hoa đủ màu sắc, hình 
dáng và mùi hương tuyệt hảo, những trận mưa tràng hoa và 
lọng báu, cờ chiếng thắng, tràng phan, với đủ thứ trang trí kỳ 
diệu cho những lâu đài thần tiên. Tương tự, hãy tưởng tượng 
cúng dường bằng đèn và những trận mưa hương, đồ ăn uống 
và giải khát với màu sắc mùi vị tuyệt hảo, cùng những thứ y 
phục lụa là láng mịn thơm tho. 

Những đồ cúng dường do tâm tạo khác nữa là những điệu 
nhạc du dương êm dịu của đàn, sáo, trống lớn, trống nhỏ, 
chiêng, cổng, xập xõa, chuông, và những tiếng ca mê ly ở 
cõi trời cõi người. Hoặc chỉ cần nghe ca ngợi Ba ngôi báu và 
quán tưởng một trong những lợi ích của sự nghe ấy cũng lợi 
ích hơn cả số lượng hạt bụi trong ngàn triệu núi Tu di bột 
trầm. Sự cúng dường ấy cũng được mô tả trong kinh Mây 
châu ngọc. 


Cúng dường bằng thiền định 
Loại cúng dường thứ hai gồm hai cách: 
1. Cúng dường bằng cách quán tưởng, và 


2. Cúng dường tối thượng. 


Cách thứ nhất là sự Cúng dường gồm bảy thành phần là: 


có 7 


a. Lễ kính 

b. Phẩm vật đẹp ý 

c. Sám hối tội lỗi 

d. Vui theo công đức 

e. Thỉnh Phật chuyển Pháp luân 

f. Khẩn cầu Phật ở đời 

g. Hồi hướng công đức cho người khác. 

(a). Lễ kính chư Phật gồm sự lễ bái bằng thân cũng như 
lời. Lễ bái bằng thân được tả trong ba bài kệ đầu của Hạnh 
nguyện Phổ hiển, nói rõ đối tượng chú ý, ý nghĩa của thân 
cúng dường, và cách thức lễ kính. Cùng một để tài ấy được 
nói trong kinh Ba tụ như sau: 

"Khi gối trái chạm đất...gối phải chạm đất...tay phải đặt 
xuống đất...hãy khởi lên ý tưởng: Mong cho tất cả chúng 
sinh ở phương này ở lại trong chính đạo..." 

Khi tay trái và đầu chạm đất cũng thế. Kinh cũng nói 
đến sự hồi hướng công đức lễ kính ấy như sau: 

"Khi sụp lạy năm vóc sát đất, mong cho năm chướng ngại 

của tất cả hữu tình được tịnh hóa. Mong họ lọc sạch năm 

mắt, năm giác quan họ được toàn hảo. Mong cho họ ở 

trong Năm thừa, đạt năm thắng trí. Mong cho tất cả chúng 

sinh trong Năm đường vươn lên khỏi năm đường, đạt đến 

Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Giải thoát tri kiến. Mong 
- 48- 


cho họ thấy được Phật, nghe Pháp và gia nhập Tăng 
đoàn.” 


Sự kính lễ bằng lời được làm đồng lúc với thân lễ, tụng 
những bài tán như Ca tụng Ba ngôi báu hay bất cứ bài nào 
hành giả ưa chuộng. 


b. Cứng dường bằng phẩm vật đẹp ý đã được trình bày. 


c. VỀ sự cúng dường bằng Sám hối tội lỗi, người ta có 
thể tham cứu những bản văn như Ánh Hoàng Kim, hay Sám 
Hối Lỗi Lầm, kinh Ba Tụ, hay Tịnh Trừ Nghiệp Chướng. 


Aksayamati chứng minh rằng chính sự sám hối tội lỗi 
cũng là một cách cúng dường: 


"Ngay cả sự sám hối tội lỗi của bản thân con và của những 
người khác cũng chuyển thành công đức." 


d. Vi theo công đức (tày hỉ) cũng là cúng dường, được 
mình xác bằng những đoạn kinh văn trong đó ta thấy (e) 
Thỉnh Phật chuyển Pháp luân, (ƒ) Khẩn cầu Phật ở đời lâu, 
và (6) Hồi hướng công đức, tất cả đều được xem như sự Cúng 
dường. 


Sự Cúng dường tối thượng có hai phần: có đối tượng và 
không. 


Về sự Cúng dường có đối tượng, kinh Phạm thiên thỉnh 
vấn nói: 


- 49- 


"Này Phạm thiên, có ba điều tối thượng nên theo, ba điều 
này là cách cúng dường Như lai thù thắng nhất. Đó là Phát 
tâm cầu giác ngộ, hiểu rõ thánh Pháp, và khởi tâm thương 
xót các hữu tình." 
Và kinh Tăng dần nói: 

"Bạch Thế tôn, Bồ tát cúng dường Như lai là người tìm 
kiếm bốn công đức chắc chắn. Bốn công đức ấy là gì? Một 
là đức tin vào đối tượng thù thắng của sự cung kính; hai là 
hữu tình khác khi thấy bổ tát cúng dường sẽ làm theo; ba 
là do cúng dường Như lai mà tâm mong cầu giác ngộ nơi 
bổ tát sẽ được kiên cố; bốn là do thấy 32 tướng bậc đại 
nhân, bồ tát sẽ có được các căn lành. " 


Và trong một kinh khác, Dòng sông Brine, đức Thế tôn 
nói: 


"Đem niềm vui đến cho hữu tình cũng là một hình thức 
cúng dường tối thượng." 


Luận sư Santideva nói: 


"Khi người khác được hạnh phúc, bậc đại hiển vui mừng. 
Khi người khác sầu khổ, bậc hiển cũng sầu khổ. Khi mọi 
người được vừa lòng, tất cả hiển thánh hoan hỉ. Làm hại 
người khác cũng là làm hại bậc thánh hiền." 


Ngài lại thêm: 


Bởi thế, vì muốn vui lòng chư Phật 


- B0- 


Tôi đi làm tôi mọi cho thế nhân 

Để cho chúng đặt chân trên đầu 

Hay chém giết cũng không sao - 
Miễn làm cho Thế tôn đẹp ý. 

Cả thế gian này đã thuộc về chư Phật 
Thì chúng sinh cũng là Phật trá hình 
Thế sao ta lại không tôn trọng ? 

Tôn trọng chúng sinh 

Chính là làm hài lòng chư Phật. 


Ngài cũng nói trong một bản Luận khác, Yếu chỉ của sự 
tu hành: 
Cúng dường với ý niệm từ bị 
Làm nên sự vĩ đại của chúng sinh 
Công đức do lòng tin Phật 
Lầm nên tính vĩ đại của Phật. 
Hoặc trong Tiến trình tu tập: 
Không có cách nào làm hài lòng chư Phật 
Ngoài ra là thương xót chúng hữu tình. 
Toàn thể để tài này được giải thích cặn kẽ trong bản 
Luận ấy, cần nên tham khảo. 


Về sự cúng dường không đối tượng : 


- BỊ- 


Đấy là thiển quán bằng Tuệ viên mãn (bát nhã ba la 
mật.) Trong trường hợp này không có đối tượng của sự cúng 
dường hay người cúng, hay thực chất để cúng dường. Bởi thế 
kinh Bát nhã ba la mật nói: 


"Ai thấy ta qua một hình tướng, nghe ta qua một âm thanh, 
kẻ ấy thấy ta một cách sai lạc. Kẻ ấy không thấy ta. Chư 
Phật là Pháp thân hay thân Chân lý, người nào được hướng 
dẫn thì đã học chân lý ấy, nhưng bản chất thực của nó 
không thể thấy được. Không ai có thể ý thức về nó như 
một đối tượng." 


Chương nói về Thường khóc cần nên tham khảo, ở đấy 
để tài này được giảng rõ. Và trong kinh Sư tử rống có đoạn: 


"Ta có khái niệm về Phật, nhưng không thấy ngài, thì làm 
sao nói đến chuyện cúng dường ngài. Vậy cúng dường 
Phật có nghĩa gì? Nó có nghĩa là cúng dường mà không 
sinh khởi dấu hiệu nào về một tư tưởng, khái niệm. Sự 
cúng dường Như lai là cúng dường không tâm, không có 
những sản phẩm của tâm, không có những khái niệm về 
Phật, về Tăng, về Người hay Tự Ngã hay Kẻ Khác." 


Cần tham khảo chính bản kinh ấy để biết ý nghĩa đầy đủ. 
Ta cũng có thể trích dẫn bậc thánh Vô trước : 


"Đức Thế tôn không hài lòng với sự cúng dường phẩm vật 
cho bằng với sự cúng dường bằng thiền định." 


S824 


Về thân Phật là Pháp thân, là thân Chân lý, thì một 
chương trong luận Những tràng hoa của Phật nói: 
Chư Phật là pháp thân; 
Đức Như lai không hiện hữu, 
Ngài thuần tịnh như Hư không. 
Và kinh Kho tàng thiên giới nói: 
"Nếu không thể tìm thấy thực thể cốt yếu làm nên đức 
Thế tôn, thì đâu sẽ là cơ sở khách quan để nhìn ngài như 
một hình thể có các đặc tướng?” 
Như đại luận sư Long Thụ đã nói: 
Mọi sự vật vì không có hiện hữu tự nội 
Nên có gì để ngợi khen, và ai khen? 
Không sinh, không diệt, 
Không giữa, không các cực đoan 
Chủ thể và đối tượng không chỗ đứng- 
Ngay nơi ấy, toàn thể khả năng để tán dương. 


Vậy, đấy là những loại cúng dường khác nhau, mà những 
bồ tát có khả năng cùn nhụt hay linh mẫn cần học những gì 
thích hợp cho mình. 


Trái tìm của Giác ngộ 


- B3- 


Bây giờ ta hãy quay về với bản văn gốc, và hai câu trong 
bài kệ § của Đèn soi nẻo giác : 
Và với tâm chí không thối chuyển 
Cho đến khi đạt được tâm Giác ngộ 


Theo nghĩa thông thường, Trái tim của giác ngộ này là trí 
giác Vô thượng bồ để, chỗ ngồi quang vinh Kim cương tòa; 
hay chỗ gọi là Sắc cứu cánh (Akanistha), thiên đường nói 
trong kinh Đại trang nghiêm. Cả hai nơi này đều gọi là trái 
tim hay tâm điểm, vì tại đấy đức Thế tôn đã đạt đến Định 
vững chắc như kim cương (kim cang đại định). Nhưng theo 
nghĩa chân chính nhất, thì nơi ngài đắc định ấy không nên 
gọi là tâm điểm, vì kỳ thực trái tim của giác ngộ chính là tinh 
chất của Pháp hay chân lý. Kinh Đại trang nghiêm nói : 


Trái tim của giác ngộ là Không gian 
Giác ngộ có đặc tính của không gian. 


Không lùi bước (bất thối) 


Những từ và với một tâm không lùi bước ám chỉ sự kiên 
trì của một bồ tát không thối lui trước mục tiêu giác ngộ. Có 
ba lối giải thích điều này: (1) Bồ tát không lui bước sau khi 
đạt đến đạo lộ Thực hành (Gia hạnh vị); (2) Không lui bước 
sau khi thấy được chân lý (Kiến đạo vị); (3) Không lui bước 


- 54- 


sau khi đạt đến địa thứ tám trong 10 địa của bồ tát. Có thể 
khảo sát ý nghĩa đầy đủ về vấn để này trong Trang Hoàng 
cho Thực Chứng: Luận về Trí tuệ rốt ráo. 


Hoặc cũng có thể có nghĩa là bổ tát không lùi bước sau 
khi đạt đến các đạo lộ thuộc thế gian; hoặc sau khi thấy chân 
lý; hoặc sau địa vị thứ bẩy trong 10 địa bồ tát. Về lối giải 
thích này, xem tác phẩm luận sư Jnànakirti nhan đề Nhân 
của vinh quang: Luận về Tiến trình đạt đến Chân như. 


Về sự không lùi bước, còn một cách chia khác gồm bốn: 
(1) Không lui bước sau khi Phát tâm bổ đề; (2) Không lui 
bước trong bí mật (CT. Tạng ngữ: gsang-ste phyir-mo-ldog- 
pa, được truyền thống các lạt ma giải thích là ngang Sơ địa 
Bồ tát; nhưng ý nghĩa của từ trong bí mật hay riêng tư, thì đã 
thất truyền.) (3) Không lui bước sau khi đạt đến Nhẫn vị 
(trong 4 vị là Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế đệ nhất) - nghĩa là do 
thấy các pháp vốn không sinh (nên có thể chịu đựng tối đa.) 
(4) (thiếu trong nguyên văn) (Do sơ suất của người chép; cần 
hiểu là địa thứ 7 hoặc § trong 10 địa bổ tát.) 


Quy y 


Câu Trước hết hãy ba lần đẳnh lễ quy y (kệ 9) có nghĩa 
phải quy y ba lần trước mỗi ngôi báu trong ba ngôi. lộ) đây 
tôi sẽ tóm tắt những đề tài khi nói đến quy y: (1) Sự hài lòng, 
(2) Giới tử, (3) ý định, (4), Thời gian, (5) Huấn luyện, (6) 
Khuynh hướng tính tình, (7)Tiêu chuẩn, (8) Phương pháp, (9) 


- B5. 


Những hành vi, (10) Phân loại, (11) Giải thích, (12) Ví dụ, 
(13) Hình phạt, (14) Những nhu yếu, (15) lợi lạc. Bây giờ tôi 
sẽ nói đến vấn để quy y. 


Giới tử Đại thừa 


Một số người sống không lỗi về giới hạnh của một trong 
bảy hàng ngũ của Biệt giải thoát giới. Đó là những người 
quay về Tam bảo do thấy khổ sinh tử. Họ luôn luôn nhớ nghĩ 
đến cái chết. Và tự bản chất, họ có được Trí tuệ lớn và tâm 
Đại bi. Nếu là gia chủ còn ở đời, thì họ có Giới Ưu bà tắc 
gồm 5 giới và 45 hành pháp thích hợp cho họ. Nếu là người 
xuất gia thì họ có cách tu tập riêng, ví dụ những điều được 
giải thích trong Cấp bực Thanh văn: Những trang hoàng cho 
Giới hạnh, và Những đặc tính của sự tịnh hóa, Bốn tài 
nguyên (ăn mặc ở bệnh) và Bốn hình thái của sự sống (đoàn 
thực, xúc thực, tư niệm thực và thiển duyệt thực), vân vân. 
Họ cũng có những nghi lễ tốt nhất, những con đường tu tập, 
các chính mạng, (chính) giới và (chính) kiến. Lại nữa, lối 
sống của họ gồm có tinh tấn trong thiển định và tỉnh giác 
đầu đêm cuối đêm, biết đủ với thực phẩm và chế ngự các 
giác quan, biết sợ hãi đối với cả đến sự vi phạm nhỏ nhất 
(đối với giới luật) 

Bây giờ, giả sử một người như vậy, sau khi nghĩ kỹ, tự 
nhủ: "Nếu bằng tất cả kỹ luật Biệt giải thoát này mà tôi vẫn 
không tìm được lợi ích cho bản thân và cho người khác, thì 
thực sự tôi phải làm sao? Pháp gọi là Đại thừa vốn nổi tiếng 


- 56- 


là thành tựu cả tự lợi và lợi tha, vậy tôi sẽ tìm pháp ấy từ 
một bậc Bạn lành." Rồi người ấy nỗ lực một thời gian dài để 
làm vừa lòng đẹp ý một bậc thánh thiện xứng đáng làm bậc 
thầy mình. Khi đã có được một bậc thầy như thế, với tâm 
chân thành người ấy đặt đầu mình chạm chân bậc thầy mà 
nói: 

"Hỡi người thánh thiện, xin thương xót con. Con khẩn cầu 

thây giảng cho con nghe về đạo Đại thừa, phương tiện để 

hoàn tất lợi lạc cho bản thân con và cho người khác." 


Chuẩn bị nơi chốn (làm lễ) 


Khi ấy bậc thầy (Bạn lành) xét tư cách của đệ tử theo ba 
cách: tập quán, chiêm bao, và những cảm hứng của y đối 
với những vị thần thuộc phạm vi thế gian và xuất thế. Nếu 
xét thấy đệ tử là một pháp khí thích hợp, bậc thầy sẽ mỉm 
cười hoan hỉ. Không nghĩ đến danh tiếng lợi lộc, mà chỉ vì 
lòng thương tưởng đệ tử, vị thầy đi sửa soạn một nơi chốn để 
làm lễ. Chỗ ấy cần phải dễ chịu, bảo đảm, một vùng biệt 
lập, xa con mắt những kẻ tội lỗi. Ông dùng năm vật liệu lấy 
từ con bò mà lót và đánh bóng để làm sạch chỗ ấy. Rồi ông 
phải rưới nước thơm (trầm, v.v.) và rải hoa thơm lên. Ông 
phải tôn trí tượng tranh về Ba ngôi báu ở chỗ ấy, cùng những 
sách nhỏ và đồ đạc của ông đặt trên một cái kệ hay tòa ngồi 
của Bồ tát, trên có lọng che, và xử dụng bất cứ đồ thờ cúng 
nào mà ông có, như hoa, thực phẩm, đồ trang trí, và đủ loại 
âm nhạc. 


- B7- 


Lê câu Giới 


Khi làm xong những điều nói trên, người đệ tử phải tắm 
rửa sạch sẽ, thay y phục sạch, rồi cung thỉnh bậc thầy (Bạn 
lành) an tọa trên tòa cao trang hoàng bằng bông hoa. Người 
đệ tử ấy phải quán tưởng thầy như Phật, đấng đạo sư, và tự 
nhủ: Thầy là Người che chở, là chỗ nương tựa của tất cả 
chúng sinh. Với lòng thành, đệ tử nói: 


"Kính bạch thầy, xin gia tâm mà nghe con đây. Trong 
vòng luân hồi từ vô thủy kiếp, con đã bị nhiều khổ đau 
xâu xé, làm con kiệt sức. Con không có một bậc thầy, 
không người che chở, không chỗ tựa nương." 


Lặp lại ba lần như trên. Khi ấy bậc thầy tuyên bố: 


"Này thiện nam, ngươi đã khốn đốn mệt mỏi vì sinh tử 
luân hổi, ngươi nay muốn đi vào đạo Đại thừa là đúng 
lắm. Bây giờ ngươi sẽ học đạo ấy. Bởi vì Ba ngôi báu có 
thể làm bậc thầy, làm người che chở, làm chỗ nương tựa 
cho những ai không có thầy, không người che chở, không 
chỗ tựa nương. Ngươi hãy quy y Tam bảo với trí thuần tịnh 
và tâm vui mừng. Hãy lấy sự an vui của tất cả chúng sinh 
làm mục đích của ngươi. Hãy tom góp bất cứ phẩm vật 
nào mà ngươi có, để chứng tỏ lòng cung kính cúng dường 
của ngươi đối với Ba ngôi báu." 

Khi ấy người đệ tử quỳ gối chắp tay và dâng một cái hoa 

rồi lặp lại ba lần như sau: 


- B8- 


Xin bậc thầy thương xót nghĩ: 

Từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay 
Con đã lang thang trong vòng sinh tử 
Rất mệt mỏi vì nỗi khổ đau. 

Con xin Thầy giảng dạy cho con 
Con đường chấm dứt tất cả khổ. 


Khi ấy bậc thầy quán tưởng Ba ngôi báu trong các cõi 
nước khắp vũ trụ và quán tưởng mình biến thành vô số thân 
để đảnh lễ Tam Bảo. Mỗi thân có vô số đầu, bậc thầy dùng 
những cái lưỡi trong vô số đầu ấy để ca tụng Tam bảo. Sau 
khi đã cử hành sự cầu nguyện gồm bảy phần như trên, lễ quy 
y Tam bảo được trao truyền. 


Tu tập sau khi quy y 


Sau khi quy y không được làm lễ những trời thần khác; 
không làm tổn hại kẻ khác; không giao thiệp với người ngoại 
giáo hay bày tổ lòng kính tín đối với họ. 


Ý thức rõ những đức tính siêu việt của ba ngôi báu, người 
ấy lập lại sự quy y nhiều lần. Ý thức rõ lòng từ bi rộng lớn 
của Tam bảo, người ấy luôn luôn nhiệt tình lễ bái, mỗi khi 
ăn khi uống đều cúng dường Tam bảo trước. Ý thức về tâm 
đại bi, người ấy phổ biến sự quy y trong tất cả hữu tình. 

Mỗi khi người đệ tử cần làm việc gì, vị ấy làm lễ khẩn 
cầu ba ngôi báu, từ bỏ tất cả phương tiện khác của thế gian. 


- BQ- 


Những lợi lạc đến từ ba ngôi báu là: (1) vào thời gian 
gieo nhân; (2) Vào thời gian hành đạo; (3) vào thời gian kết 
quả. Vào thời gian gieo nhân là những lợi lạc trong đời sống 
hiện tại; hai mục kia cần được học từ một bậc thầy. 


(CT T) Vào thời gian gieo nhân: nghĩa là, trong đời hiện 
tại và trong các đời tái sinh về sau, sự quy y làm cho người ta 
thoát khỏi Tám Nỗi Sợ Hãi lớn và làm bạn với ngàn vị trời 
hoan hỷ trong giáo lý Phật, những vị trời không làm quấy. 
Vào lúc chết người ta được tâm hoan hỷ .v.v.. Trong các đời 
tái sinh khác, sự quy y dắt dẫn ta ra khỏi khổ sinh tử luân hồi 
và thoát khỏi khổ của các đọa xứ, lại còn đem lại niềm vui 
của những tái sinh thù thắng và Niết Bàn. 


2) Vào thời gian hành đạo, sự quy y đem lại việc thực 
hành con đường Tám Chính và Bảy Chỉ Phần Giác Ngộ .v.v... 


3) Vào thời gian kết quả: người ta đạt đến hai Niết Bàn - 
còn thân và không thân- và Ba thân: Pháp thân, Báo thân, 
Ứng hóa thân. ) 


Chương 2 


^ 


Phát tâm bồ đề 


Sau khi chỉ dẫn cách quy y đặc biệt trong đại thừa, tôi 
nói đến đề tài Phát Tâm Bồ Đề trong 23 bài kệ sau, khởi đầu 
bằng: 

Rồi vì điều kiện tiên quyết 
Là tâm từ đối với tất cả hữu tình (kệ 10) 
Rồi có nghĩa là người ta sau khi đã quy y. Tất cả hữu tình 


có nghĩa là đối tượng của sự phát tâm không có giới hạn. Như 
kinh dạy: 


"Nếu tất cả cõi đất khắp vũ trụ đều biến thành nước, và 
một người dùng một cọng tóc nhúng vào nước ấy trải qua 
hàng trăm ngàn năm, thì nước có thể vơi bớt phần nào; 
nhưng số lượng các hữu tình thì không giảm bớt." 

Và trong kinh Phổ Hiền Nguyện Vương cũng nói: 
"Giới hạn của chúng hữu tình cũng bao la như giới hạn của 
không gian.” 

Khi một người xem tất cả chúng sinh trong giới hạn ấy là 


đối tượng của mình, thì vị ấy có thể phát tâm Bồ đề. 


sjõ1+ 


Tâm Từ 


Vì điều kiện tiên quyết là tâm từ ám chỉ sự xem tất cả 
chúng sinh như mẹ mình (*) - từ đấy khởi lên ý tưởng đền đáp 
lòng thương của họ: đấy là tâm Từ. Rồi từ tâm Từ ấy phát 
sinh tâm Bi, và từ tâm Bi, tâm Bồ Đề xuất hiện. Đó là lý do 
tôi nói tâm Từ là điều kiện tiên quyết. Bảy dòng sau đó cũng 
theo một để tài này. 


(* CT. mar du-shes. Câu này có hai nghĩa; một là xử với 
người khác như mẹ đối xử với con, hai là công nhận trong 
vòng luân hồi từ vô thủy, tất cả chúng sinh đều đã làm mẹ 
mình. Phương pháp phát triển tâm bỉ mà Atisha trình bày, trở 
thành một pháp luyện tâm rất phổ thông gọi là Chỉ giáo về 
bảy bước nhân quả. Từ bốn bước của Atisha, Tsong-kha-pa 
và những người sau đã thêm thành bảy: l. Xem như Mẹ, 2. 
Nhớ đến tình thương của mẹ, 3. Đền đáp tình thương ấy, 4. 
Tâm từ, 5. Tâm đại bị, 6. Tâm vị tha, 7, Tâm bô đề) 


Nghi thức phát tâm 


Phải phát khởi tâm Bồ Đề này có nghĩa sau khi quy y 
Tam bảo và hiến dâng những gì mình có thể, để cúng dường 
ba ngôi báu và bậc thây (Bạn lành), người ta sẽ làm một 
mandala trước mặt bậc thầy. Bằng tâm nguyện thành khẩn vị 
ấy suy nghĩ : 


¿:/02⁄ 


Bậc thầy cũng như Phật đang ngồi trước mặt tôi. Tôi 
cũng sẽ hoàn tất mọi hành vi vĩ đại của tất cả chư Phật trong 
quá khứ, hiện tại, vị lai. 


Quỳ cả hai gối và dâng một cành hoa, hai tay chấp lại, 

giới tử nói ba lần: 

Hỡi đấng Biến Tri, mẫu mực của trí tuệ, 

Người tịnh hóa bánh xe sinh tử, 

Con không có nơi chốn nào để nương tựa, 

Ngoại ra dưới chân thầy, như hoa sen 

Hỡối bậc anh hùng của loài hữu tình, 

Xin bậc Đại Hiển gia tâm thương xót con ! 

Xin đấng thánh ban cho con 

Tâm Bồ Đề tối cao, thù thắng ! 


Khi ấy bậc thầy triệu thỉnh tất cả chư Phật Thế Tôn trong 
mười phương vũ trụ đến làm chứng, cũng như thỉnh cầu tất 
cả chư Bồ tát ở địa vị cao và các bậc Bạn lành trong quá khứ 
và hiện tại. Đối trước những vị này, giới tử thanh lọc dòng 
tâm thức bằng nghi lễ nói trong kinh Thiện Hành và kinh 
Tiến Trình Bồ Tát hạnh. Khi người đệ tử đã hoàn toàn tịnh 
hóa được dòng tâm thức, vị ấy lại cầm hoa khẩn cầu bậc 
thầy. Không nghĩ đến lợi lộc, danh tiếng, sự tán dương hay 
quà tặng của người đệ tử, vị thầy nghĩ: "Thật là kỳ diệu, vào 
thời đại khủng khiếp này lại có một chúng sinh thánh thiện 
như thế. Kỳ diệu thay !" 


- 63- 


Đấy là cách cử hành lễ phát tâm Bồ Đề với một ý hướng 
cao cả. 


Giải thích tâm Bồ Đề 


Những bậc thầy ngày xưa trong xứ tôi như Long Thọ, Để 
Bà, Vô Trước, ... và những vị khác có những lối giải thích 
khác nhau về tâm Bồ Đề. Quan điểm của họ bất đồng về 
những điểm: 1/ Về bản thân Tâm bổ đề 2/ Về nghi thức 
phát Tâm Bồ đề 3/ Về những phương pháp phát triển tâm 
Bỏ Để 4/Về phương pháp tu tập tâm Bồ đề. 


1. Về điểm đầu tiên, một vài bậc thầy cho rằng tâm bồ 
để là Tâm Nguyện bồ để được nuôi dưỡng trong các đạo lộ 
thuộc thế gian, khi một người tu tập bằng đức tin. Những bậc 
thầy khác bảo rằng Tâm Nguyện bồ đề là tâm Bồ để khi nó 
tùy thuộc vào một đối tượng (chúng sinh), và tâm nguyện ấy 
thuộc tục đế (chân lý tương đối). Một số bậc thầy lại cho 
rằng Tâm Nguyện bồ đề là bồ để tâm khi nó phát sinh những 
đức tính căn bản tương đương với "Những trợ duyên cho Giải 
thoát" (Giải thoát phần) thuộc đạo lộ Hành trang (Tư lương 
vị). Có những bậc thầy lại cho rằng Tâm và Nguyện thực thi 
công đức, chính là tâm bổ để. Một số khác cho rằng chỉ cần 
lập Nguyện lấy Toàn Giác làm mục tiêu của mình, đã là bổ 
để tâm, như sự khác nhau giữa muốn đi và thực sự đi. Ngoài 
ra còn nhiều quan điểm khác không thể kể hết. 


2. Về những nghi thức khác nhau để phát tâm bổ đề, nên 
tham khảo những bản văn của các học giả nói trên. 


3. Về những phương pháp tăng trưởng tâm bồ đề, một số 
người cho rằng bổ để tâm tăng trưởng nhờ phát tâm trước 
một người; một số khác nói rằng chỉ có thể tăng trưởng tâm 
bổ để trước một đức Phật; những người khác cho rằng tâm 
Bồ đề tăng trưởng nhờ thực hành bốn sắc thái của tâm đại bi: 
xem hữu tình như mẹ, trả ơn, tâm đại bi, tâm bồ đề. 


4. VỀ phương pháp huấn luyện tâm bồ để, có khác nhau 
tùy theo năm hạng bồ tát: 
a. Những người mới phát tâm 
b. Những người ở đạo lộ thực hành (gia hạnh vị) 
c. Những bậc bồ tát bất thối 


d. Những bậc bồ tát đã đạt đến vô sinh nhẫn, vì thấy rằng 
các pháp tự bản chất vốn không sinh; 


e. Bồ tát chỉ còn một lần tái sinh (nhất sinh bổ xứ) 


Một số luận sư cho rằng sự tu tập chỉ cần cho hai hạng 
đầu tiên. Một số nói rằng những gì giảng trong các kinh đều 
phẩi được tuân hành. Một số người nói rằng chỉ có đạo lộ Tư 
Lương mới cần sự tu tập. Những người khác cho rằng những 
tu tập này không cần phải tuân theo, cũng không cần theo 
bất cứ sự tu luyện nào. Lại có những người cho rằng chỉ có tu 
luyện chính thức dành cho hạng người đã quy y mới cần tuân 
theo, đó là những chỉ giáo được tìm thấy trong các kinh điển 


- 65- 


như: kinh Hoa Nghiêm v.v...Nhưng tám giáo lý về sự quên 
hay không quên tâm bổ để trong kinh Ca Diếp hỏi là cần 
phải ghi nhớ. 

Đấy chỉ là một vài ví dụ về những điểm khác nhau. Nếu 
phải ghi lại tất cả những chủ trương của các học giả vĩ đại 
trong thời quá khứ, thì sách này sẽ quá lớn. Những đại luận 
sư này là những con người lỗi lạc của Đại thừa, được chuyển 
hóa bởi tâm đại từ bi, tâm các ngài đã vững chắc về cả hai 
phương diện Nguyện và Hạnh của tâm bồ để. Một vài vị đã 
đạt đến năng lực Đại thủ ấn. (*CT trang sau) 


Một vài vị đã thấy chân lý một cách trực tiếp. Còn có 
những người đã thành bực đạo đức thù thắng nhất đời**. 


Họ đã nhận chỉ giáo từ các hóa thân Phật. Ta phải nhớ 
rằng những con người này đại diện cho chính Con đường 
Lớn, vì những lối họ giải thích kinh cũng là những điều mà 
chính đức Phật đã tuyên bố. Tuy thế, theo các thầy tôi, thì ta 
nên theo hệ thống nào mà chính bậc thầy mình đã chỉ dạy. 


Ít nhất không có khác biệt nào trong quan điểm về 
phương pháp hay Nghi thức phát tâm bổ để. Các luận sư 
Long Thụ, Vô Trước và Santideva đều nhất trí. Và các thầy 
tôi là thượng tọa Trí hiển và Suvarnadvìpa, những bậc hiển 
trí đương thời, cũng theo hệ thống của họ. Đến lượt tôi cũng 
theo các bậc thầy để soạn một nghi thức nhỏ cho nhóm đệ tử 
tôi; bởi thế sự trình bày của tôi chẳng qua là của Long Thụ, 
Vô Trước và Sàntideva. Có thể tóm tắt như sau. 


(* CT. phyag-rgya chen-po. Đây là một phần của pháp gia trì 
về hai loại mật điển Du già và Tối thượng Du già, để có những 
năng lực thân thông -dngos-grub/siddhi - được nói trong chương 
cuối bản luận giải của Atisha.) 

(**Thế đệ nhất: bực đạo đức thù thắng nhất đời, sắp sửa bước 
qua kinh nghiệm thân chứng Bốn chân lý trong lộ trình Thấy đạo - 
kiến đạo vị.) 


Dẫn nhập Phát tâm Bồ đề 


Có hai điều tiên quyết có thể xem như việc tưới nước 
cho Cây Ước bồ đề tâm: 


(1) thanh lọc tâm 
(2) dâng hiến lễ vật 


Sự dâng hiến lễ vật cần làm theo như nói trong kinh 
Thời hoàng kim và Tâm Đại BI (289a) Sự thanh lọc tâm là 
những điều tôi đã để cập trong Những đại nguyện Phổ Hiền 
và có thể thực hành với phương pháp nói trong Tiến trình 
hành đạo Bồ tát. Rồi, dùng nghi thức của Vô Trước hay 
Santideva, sau khi đào luyện Bốn tâm vô lượng làm điều 
kiện tiên quyết, hãy phát khởi tâm bồ đề. Đây là con đường 
của những Cỗ xe lớn, và là truyền thống tâm linh của hạng 
Người thù thắng, được truyền xuống qua những bậc thầy. 


Ca tụng tâm bồ đề 


- đG7- 


Gì là điểm độc nhất vô nhị của Tâm bổ để khi nó khởi 
lên trong dòng tâm thức của người đệ tử phát tâm ? Đức Thế 
tôn đã trả lời câu hồi ấy trong đoạn kinh Aksayamati khải 
thỉnh (Tâm bất hoại): 


"Bấy giờ Aksayamati hỏi: Thưa thượng tọa Xá lợi phất, 
tâm bồ đề ngay khi bồ tát mới phát khởi đã là bất hoại. Vì 
sao thế ? Vì nó trong suốt. Nó khởi lên không do ảnh 
hưởng của dục vọng. Nó khởi lên với sự bao dung, vì 
không màng đến những cỗ xe khác. Nó khởi lên với sự 
quyết định, vì không ưa tranh cãi với những kẻ chống đối. 
Nó không thể bị bất cứ Ác ma nào tấn công". 


Tâm bồ đề là rắn chắc, bởi nó toàn chủ động mọi gốc rễ 
của đức hạnh. Nó trường cửu, vì biết rõ tất cả pháp hữu vi 
đều vô thường. Nó khởi lên không ngần ngại, vì bao hàm 
một cách chính xác tất cả giáo lý của Phật. Nó không phiền 
não, vì không xử dụng những năng lực tà ngụy. Nó khởi lên 
liên tục, vì không ai lay chuyển nổi. 


Tâm ấy vô song, vì không có gì tương tự. Nó như kim 
cương vì cắt đứt mọi giả tướng. Nó vô biên, vì chứa vô lượng 
công đức. Nó khởi lên với tình yêu bình đẳng hướng đến tất 
cả hữu tình. Nó hoàn toàn thanh tịnh,vì tuyệt đối không 
nhiễm ô. Nó vô cấu, vì có ánh sáng tuệ trong suốt. Nó khởi 
lên với niềm xác tín lớn lao, vì không bỏ ý hướng thù thắng. 
Nó lan trải rất xa, vì giống như không gian. Nó vươn lên thật 
lớn, vì phạm vi của nó là tất cả hữu tình. 


"Tâm bồ đề vươn lên không chướng ngại, vì nó huớng 
đến trí vô dục. Nó phục vụ tất cả vì lòng bi mẫn lớn, bền. Nó 
phát khởi liên tục vì biết rõ giá trị của Hồi hướng công đức. 
Vì tâm bổ để được đấng Biến tri giảng dạy, nên nó là điều 
kiện tiên quyết. Tâm bồ để đáng được học, vì không có 
trong các cỗ xe khác, ở đấy dù có chúng sinh nào muốn tìm 
học tâm bồ để cũng không tìm được. 


Tâm bồ để này khi phát khởi thì được trang hoàng bằng 
hành trang công đức. Nó phát khởi với thực chứng, do hành 
trang trí tuệ. Nó là hạt giống của tất cả đức hạnh Phật. Nó 
không bị tan vỡ vì bất cứ hiện tượng nào. Nó là nhà ở của 
mọi phúc lạc. 


Tâm bồ để khi phát khởi là đã tích lũy hành trang Bố thí. 
Nó phát khởi với quyết định mãnh liệt do hành trang Giới 
hạnh. Nó phát khởi trong niễểm cung kính vì được trang bị với 
hành trang Nhẫn nhục. Nó phát khởi thì vô địch do hành 
trang Tinh tấn. Nó phát khởi với những đặc tướng của tịnh 
chỉ do hành trang Thiền định. Nó phát khởi không bị chướng 
ngại do hành trang Tuệ giác. 


Vì đã tích tụ đại Từ, nên tâm bồ để phát khởi không có 
ác ý. Vì đã tích tụ đại Bi, nên tâm bổ để phát khởi với những 
gốc rễ vững chắc. Vì đã tích tụ đại Hỉ, nên tâm bồ đề trú 
trong hỉ lạc và niểm vui tối thượng. Trong đại Xả, tâm bồ để 
không bị giao động vì khổ hay vui. 


Tâm bồ đề được gia trì bởi sự gia trì của Phật. Phương 
pháp của nó vững bền, vì những hàng ngũ tín đồ của Ba ngôi 


- 69- 


báu không bao giờ đứt đoạn. Khi Tâm bồ đề phát khởi thì tất 
cả chúng hội chư Phật mười phương đều ca ngợi Lành thay. 


Thưa tôn giả Xá lợi phất, có thể nào một cái tâm của 
đấng Biến tri như vậy sẽ bị hủy diệt không ? 


Xá lợi phất đáp: Thiện nam tử, không thể được. Cho rằng 
một tâm như vậy hủy diệt thì cũng như nói hư không có thể 
hủy diệt. 

Khi ấy Aksayamati nói: Thưa thượng tọa Xá lợi phất, 
đúng thế. Tâm của đấng Biến tri là bất diệt, và vì tâm bổ để 
của một bổ tát là căn bản của Phật tâm, cho nên tâm bồ đề 
cũng bất diệt. (Ot. 842) 

Kinh ấy còn nói: 

"Tâm nguyện bồ đề là chân thật, vì nó không phải giả 
tạo. Nó không giả tạo vì không lay chuyển; không lay 
chuyển vì thấu hiểu toàn diện, thấu hiểu toàn diện vì không 
lừa đảo, không lừa đảo vì chân thật, chân thật vì thuần tịnh, 
thuần tịnh vì trong sáng, trong sáng vì không che giấu". 


Kinh này tiếp tục theo kiểu ấy, đáng nên học. 


Như thế là tính chất độc nhất vô nhị của Tâm bồ để trong 
đạo Đại thừa, cái tâm thù thắng nhất trong cả thế gian, cái 
tâm không bỏ một chúng sinh nào. Đây là Tâm mà chư bồ 
tát ở địa vị cao đã làm cho trong sạch, là Tâm làm cho bồ tát 
thành Bồ tát. Các ngài che chở, giữ gìn nó không gián đoạn, 
làm nó tăng trưởng qua các Địa vị. Và chính vì đấy là Tâm 


- 70- 


của chư Phật, nên vị bồ tát nào phát khởi tâm bồ đề thì từ lúc 
ấy trở đi mãi mãi được sự che chở hộ trì của những vị trời 
hoan hỉ trong nền Giáo lý này. Vào giờ chết, vị ấy vui vẻ, 
được chư thần bảo vệ qua cõi Trung ấm và trong thai mẹ 
cùng suốt thuở ấu thơ. Mọi công hạnh căn bản của bồ tát tiếp 
nối qua đời sau, và tâm thức của vị ấy vẫn duy trì dòng công 
đức. 
Và Luận sư Santideva nói trong Tiến trình hành đạo: 


Tất cả công đức khác giống như cây chuối 

Khi trổ quả thì khởi sự úa tàn 

Nhưng cây Bồ để tâm thì tăng trưởng 

Ngày càng thêm lớn, quả nó không bao giờ tàn. 


Bởi thế, vì Tâm bồ đề bất diệt, nên tất cả công đức của 


nó tăng trưởng trong các Đạo lộ thuộc thế gian và Siêu thế, 
và quả của các công đức ấy không diệt mất ở Phật địa. 


Tâm nguyện bồ đề (Bồ đề nguyện) 


Những đặc tính 
Ở điểm này, sau khi mô tả loại Tâm khởi lên, tôi muốn 
nói về những đức tính lợi lạc của nó, và đã viết: 
Mọi đức tính liên hệ 
Đến việc lập thệ nguyện này (kệ 12 ) 
- /]- 


Tôi ám chỉ những đức tính mà bồ tát Di lặc đã nói với 
Thiện tài trong kinh Hoa nghiêm: 

"Thiện nam tử, tâm Bồ để này như hạt giống của tất cả 
giáo lý chư Phật. Nó như ruộng, vì làm tăng trưởng các thiện 
hành của hữu tình. Như đất, vì toàn thể vũ trụ nương vào đó. 
Như thần tài (Vaisravana), vì nó phá hủy sự bần cùng. Như 
cha mẹ, vì che chở cho các bồ tát. Như viên ngọc ước, vì ban 
bố mọi sự tốt lành. Như một bình chứa tốt, sung mãn mọi ước 
nguyện. Như một cây lao nhọn, vì hàng phục tất cả kẻ thù là 
những hư hỏng thối nát. Như áo giáp, vì nó tránh được mọi ý 
hành bất cẩn. Như gươm bén, vì nó chặt đứt sự đồi trụy. Như 
khí giới, vì nó bảo vệ người ta khỏi tái sinh. Nó như móc câu, 
vì móc người ta ra khỏi giòng sông sinh tử. Như cơn gió lốc, 
vì nó thổi tan những tấm màn ngăn che. Như phương châm, 
vì tóm thâu tất cả nguyện và hạnh của bồ tát. Như điện thờ 
đối với tất cả thế gian gồm cả trời, người, tu la. Thiện nam 
tử, đấy là những đức tính của Tâm bồ đề, và nó còn vô lượng 
đức tính khác nữa". 


Cũng phù hợp với đoạn văn này, là những lời tôi trích 
trong các bài kệ 14-17 rút từ kinh Những nghi vấn của cư sĩ 
Viradatta, cần được xem xét ở đây. 

Nghiên cứu kinh điển 


Có nhiều kinh luận nói về những đức tính của tâm bồ đề, 
do các luận sư như Long Thụ và Sàntideva trước tác, nhưng 


“T2 


tôi không trình bày ở đây vì sẽ quá dài. Muốn ghi nhận 
những nguồn tài liệu ấy, tôi đã viết: 

Hãy đọc kinh này hoặc nghe thầy giảng 

Và khi đã thấy được những lợi ích vô biên 

Của tâm mong cầu giác ngộ 

Thì bạn sẽ liên tục phát khởi tâm ấy. (kệ13) 


Về câu Hãy đọc kinh này, tôi trích dẫn từ Toát yếu Tu 
tập của Sàntideva: 

"Kinh tạng để cập nhiều nhất đến những giới của Bồ tát 
tu tập, vừa nói đến những gì một bồ tát hành trì mà vừa kể ra 
những điều khoản của giới bồ tát. Bởi thế, hãy luôn luôn tôn 
trọng việc nghiên cứu kinh điển, vì nếu không, người ta sẽ 
phạm giới, và tiếp tục đi đến chỗ xả giới hoàn toàn". 

Ngài cũng nói trong bản văn gốc của cuốn Toát yếu : 


Nhờ không bao giờ rời Bạn lành 
Và nhờ nghiên cứu kinh điển... 
(Mà tâm bồ đề được duy trì.) 


Và trong Tiến trình hành đạo, ngài nói: 
Cần phải nghiên cứu kinh điển, 
Và kinh Hư không tạng là kinh 


Cần được tham cứu ngay từ đầu. 
Sau đó, Toát yếu kinh điển 


cà 2 


Do Long Thụ soạn, 
Là tác phẩm cần tham khảo tiếp theo. 


Nương tựa bậc Thầy 


Do câu Nghe thầy giảng (kệ 13) tôi muốn nói hạng thầy 
làm nhân cho ta phát tâm bồ để. Và nếu như vậy, thì vị ấy 
cũng là một Bậc Thầy trong dòng truyền thừa của Vô Trước 
(Asanga) và Santideva. 


Bây giờ, trong kinh Hoa nghiêm, khi Thiện tài thắc mắc 
tại sao cần phải nương tựa một bậc thầy, Srisambhava (Thế 
Hữu?) nói: 


"Thiện nam tử, bồ tát được Bạn lành khéo hướng dẫn thì 
không rơi vào các cõi xấu. Một bồ tát được sự chở che của 
Bạn lành thì tu tập không lỗi lầm. Nhờ Bạn lành làm động 
lực thúc đẩy mà bổ tát siêu việt thế gian này. Nhờ kính lễ 
bậc Bạn lành mà bồ tát kiên cố không quên pháp hành. Nhờ 
Bạn lành nuôi dưỡng mà bổ tát không thể bị ác hành xâm 
chiếm. 


Chính bạn lành làm cho bồ tát mong muốn làm những việc 
cần làm. Bạn lành khiến cho bồ tát hết dửng dưng, và lôi bổ 
tát ra khỏi đô thị sinh tử. Bởi thế, này thiện nam tử, ngươi 
phải luôn luôn bước đi với sự hiện diện của những bậc Bạn 
lành. 


"Với tâm như đại địa, không lún xuống dưới sức nặng của 
vạn vật. Với tâm như kim cương, không thay đổi. Với tâm 


- 74- 


như chó con, khó bị khiêu khích. Với tâm như rặng núi, 
không bị khổ làm lay động. Với tâm như tôi tớ, không phàn 
nàn trong bất cứ công việc gì. Như người quét, quét sạch 
kiêu mạn; như toa xe chuyên chở những gánh nặng; như con 
thuyền đến và đi không biết mệt. Với tâm như đồng tử, luôn 
học hỏi gương mặt của Bạn lành. Với một tâm như vậy, hãy 
cung kính phụng sự bậc Bạn lành. 


Thiện nam tử, ngươi phải tự xem mình như người bệnh, 
Bạn lành như lương y, chỉ giáo của vị ấy như thuốc, và muốn 
chữa bệnh thì hãy ghi lòng tạc dạ những lời thầy khuyên". 


Trong kinh Hoa nghiêm có đoạn tương tự, ở chương nói về 
tỳ kheo Sagaramegha. Và trong kinh Những câu hỏi của 
Ugra, có đoạn: 


"Này gia chủ, nếu một bồ tát đã được học đọc tụng một 
bài kệ bốn câu về Bố thí, Giới, hoặc Nhẫn, Tinh tiến, Thiền 
định, hay Trí tuệ, hoặc về sự tích lũy hành trang cho Bồ tát 
đạo, thì bổ tát phải kính lễ pháp bằng cách cúng dường vị 
thầy mà từ vị ấy bồ tát lần đầu tiên được nghe, được học đọc 
tụng kệ ấy. Nhưng dù cho bồ tát có kính lễ, hầu hạ và cúng 
dường vị giáo thọ sư ấy trong nhiều kiếp số ngang với số 
danh tự và lời chữ trong bài kệ, thì sự lễ kính đối với bậc 
thầy ấy vẫn chưa xứng, huống nữa là đối với Pháp". 

Liên hệ đến sự nương tựa một bậc thầy, còn nhiều đoạn 
khác cần tham khảo trong Mật điển Pháp gia trì Kim cương 


thủ và chương về Sadaprarudita trong kinh Bát nhã, cũng 
như tấm gương trưởng giả Cấp cô độc. 


- 75- 


Đức Asanga cao quý đã nói về sự nương tựa bậc thầy 
trong tác phẩm Bồ tát địa của ngài như sau : 


"Có một số câu hỏi cần đặt ra về vấn để này: (1) Những 
đức tính nào làm cho bồ tát trở thành Bạn lành ? (2) Những 
đức tính nào làm cho bổ tát làm Bạn lành một cách hữu 
hiệu? (3) Những đức tính nào làm cho bồ tát nổi bật như một 
nguồn cảm hứng khơi dậy niềm tin ? (4) Bồ tát làm những gì 
khi đóng vai Bạn lành ? (5) Gì là những đức tính của sự 
nương tựa bậc thây ? (6) Người ta nên khởi tâm như thế nào 
khi lắng tai nghe Bạn lành nói Pháp ? (7) Những gì không 
nên nghĩ đến trong lúc lắng tai nghe pháp từ Bạn lành ?" 


"{1) Một bồ tát có thể được nhận ra là Bạn lành, toàn hảo 
về mọi mặt, nếu vị ấy có tám đức tính: 1. Giữ giới Bồ tát 
không lỗi lầm. 2. Đa văn vì tâm trong sạch. 3. Có tâm rộng 
rãi, đã đạt được những đức hạnh có thể đạt nhờ tu quán. 4. 
Trái tim có lòng thương xót. Vị ấy không kể đến hạnh phúc 
riêng tư trong cuộc đời này, và chỉ làm việc cho lợi ích an lạc 
của người khác. 5. VỊ ấy ý thức được nỗi kinh hoàng mà 
người khác có thể có khi Pháp được giảng dạy, và tự thân 
chứng tỏ đức vô úy cùng niễm tin không lay chuyển. 6. Vị ấy 
nhẫn nhục trước sự khinh khi, chỉ trích hay tán dương, sự khó 
chịu của lời đàm tiếu, và tất cả những đường lối quanh co 
của chúng sinh đối với mình. 7. Tâm vị ấy không biết mệt 
mỗi, giảng dạy Pháp cho bốn chúng một cách dũng mãnh 
không ngừng nghỉ. §. Vị ấy có biệt tài về sự sáng sủa và 
không để danh từ làm mờ chân lý. 


si G:< 


(2) Một vị Bồ tát sẽ hữu hiệu trong khi đóng vai Bạn lành 
nếu có 5 đức tính: 


1. Ngay từ đầu vị ấy đã mong cho người khác được hạnh 
phúc và lợi lạc. 


2. Vị ấy biết rõ hạnh phúc và lợi lạc đó gồm những sì. 
3. Vị ấy có sự phán đoán không sai lầm. 


4. Sử dụng mọi phương pháp để giảng dạy giáo lý, vị ấy có 
năng lực chuyển hóa bất cứ hữu tình nào đủ khả năng, và 
tâm vị ấy không biết mệt mỏi. 

5. Với tâm đại bi bình đẳng, vị ấy không đứng về phía 
hạng người nào, dù hạ liệt, tầm thường hay thù thắng. 


(3) Bậc Bạn lành là nguồn cảm hứng khơi dậy niềm tin 
nếu có 5 đức tính: 


1. Nếu khi nhìn vị ấy, lòng thành của người ta cũng được 
khơi dậy như khi nghe vị ấy thuyết Pháp: cung cách vị ấy 
thật trong sáng ung dung, tính tình tuyệt hảo có thể biểu lộ 
nơi vẻ ngoài của vị ấy. 

2. Vị ấy không bất nhất trong hành vi về thân, lời và ý. 

3. Không giả dối, làm bộ cương quyết để lừa bịp người. 

4. Không ganh tị với danh tiếng, lợi dưỡng của những 
giảng sư khác, mà vui mừng cho họ. VỊ ấy xem danh dự lợi 
lộc của mình như những năng lực để giúp đỡ người. 


J2 


5. VỊ ấy sống giản dị, đạm bạc, biết đủ, bất cứ gì thừa ra 
đều đem bố thí. 


(4) Bồ tát làm năm nhiệm vụ khi đóng vai Bạn lành: 1. 
Nói chuyện. 2. Nhắc nhở. 3. Khuyến khích. 4. Chỉ dẫn. 5. 
Giảng dạy Giáo lý. Sự xếp loại những từ này có thể xem 
trong tác phẩm của Atisha nhan đề Trình độ Thanh văn và 
những để tài về Chỉ dẫn và Giáo lý thì có thể tìm thấy trong 
chương nói về Thần thông tôi viết trong Bồ tát địa. 


(5) Khi nương tựa hoàn toàn vào một Bạn lành, người đệ 
tử phải có bốn đức tính: 

1. Làm người phục vụ hay điều dưỡng của bậc thầy, tùy 

hoàn cảnh. 


2. Nói năng có lễ độ, đúng lúc. Thấy thầy thì phải đứng 
lên vui vẻ chắp tay cúi chào. 


3. Thờ thầy như Phật, cúng thầy những phẩm vật để thờ, 
những y phục thích hợp, thực phẩm, chỗ nằm, đồ nằm, và 
thuốc men cùng các nhu yếu phẩm khác. 


4. Xem thầy là nơi nương tựa, ở trước thầy sám hối tội lỗi, 
hỏi Pháp và lắng nghe. 


(6) Một người muốn nghe pháp từ bậc Bạn lành nên khởi 
năm ý nghĩ sau đây trong lúc lắng nghe: 1. Pháp thật quý 
báu vì quá hiếm. 2. Pháp là con mắt, vì là phương tiện để đạt 
đến tuệ giác sâu xa. 3. Pháp thật sáng chói, vì giảng dạy tất 
cả những sự thật một cách chính xác. 4. Pháp có lợi ích lớn 


tí T8 


nhất, vì là phương tiện đạt đến Vô Thượng Bồ Đề. 5. Pháp 
không thể chê, vì là suối nguồn của hỷ lạc, thuần tịnh trong 
Tịnh Chỉ và Tuệ Quán, đưa đến Niết bàn và Toàn giác. 


(7) Có 5 điều người ta không nên nghĩ khi nghe Bạn lành 
nói Pháp: 1. Người này phá luật và không giữ giới, ta không 
nên nghe ông nói Pháp. 2. Hoặc: Người này xuất thân từ 
một gia đình, giai cấp thấp kém hơn ta. 3. Không nên y cứ 
vào người, chỉ nên y cứ vào Pháp. 4. Không nên chú ý lời 
tiếng êm tai, mà nên y cứ vào nghĩa. 5. Không nên nghĩ về 
thân hình hay mặt mày xấu xí, hay âm giọng không hay của 
người dạy, mà nên lắng nghe Pháp một cách cung kính. Pháp 
không bị ảnh hưởng bởi khuyết điểm cá nhân, bản thân Pháp 
không bao giờ có thể trở thành khuyết điểm. Một Bồ tát tức 
giận vì khuyết điểm của người khác mà không muốn nghe 
Pháp từ nơi họ, là một Bồ tát kém cỏi. Vị ấy nên biết làm 
như vậy chỉ là tự hại mình, hại cho tuệ giác của mình.” 


Như vậy khi nương tựa một bậc thầy, người ta có thể biết 
rõ những đức tính lợi lạc của tâm bồ đề. 
Lặp lại sự phát tâm 
Bây giờ tôi quay về bản văn gốc và câu trong bài kệ 13 : 


Thì ngày và đêm 
Bạn sẽ liên tục phát khởi tâm Bồ để 


- 79- 


Sau khi học được những đức tính của tâm Bồ đề, bạn nên 
liên tục phát khởi nó ngày ba lần đêm ba lần, lặp đi lặp lại 
để phát triển tâm ấy. Dù không theo nghi thức đầy đủ về 
việc phát tâm, cũng nên phát triển tâm Bồ để với những câu 
như sau: 


"Con xin quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng cho đến ngày 
giác ngộ. Xin cho tất cả những hành vi bố thí, trì giới ...của 
con sẽ kiện toàn quả Phật vì lợi ích cho tất cả hữu tình. " 


Những lợi lạc của tâm bồ đề 


Khi giải thích những lợi lạc khác của tâm bồ để, kinh 
điển cũng dạy rằng, những Bồ tát căn cơ chậm lụt cũng có 
thể đạt toàn giác ngay trong đời sống tại gia chỉ nhờ họ 
quyết tâm đối với giác ngộ. Đức Thế Tôn nói trong kinh Lời 
khuyên vua : 


"Này đại vương, ông quả thực rất bận rộn vì phải làm 
nhiều phận sự. Ông không thể thực hành đây đủ mọi chỉ tiết 
của các hạnh ba la mật từ bố thí cho đến trí tuệ. Bởi thế này 
Âai vương, hãy luôn luôn tỉnh giác và duy trì trong tâm ông 
sự khát khao đạt đến vô thượng Bồ đề. Hãy đào luyện lòng 
khát khao ấy với đức tin, thận trọng, quyết định, dù khi đi 
hay ngồi, ngủ hay thức, ngay cả khi ăn khi uống. Rồi gom 
góp và cân nhắc tất cả những thiện hành mà ông đã làm hay 
sẽ làm,và tất cả những thiện hành của chư Phật và cả đến 
của phàm phu, và hãy vui theo công đức ấy. Hãy vui theo, 


- 80- 


bởi vì khối lượng công đức này là tột đỉnh của những niềm 
vui, vô hạn như không gian. Nó cũng tương tự như chính Niết 
Bàn. 


Sau khi vui theo, hãy hiến dâng những công đức ấy cho tất 
cả chư Phật, Bồ tát, Thanh văn và Độc giác. Rồi làm việc ấy 
cùng với tất cả hữu tình. 

Rồi ngày này qua ngày khác, mỗi ngày ba lượt, hãy hồi 
hướng những công đức ấy lên tất cả hữu tình, cho họ đạt đến 
toàn trí, để họ có thể kiện toàn đức tính của Phật quả và đạt 
đến Vô thượng Bồ để. Này đại vương, nếu nhà vua sống 
được như vậy ngay khi còn làm vua, tức ngài kiện toàn hành 
trang để đạt giác ngộ mà vẫn không xao lãng phận sự làm 


„” 


Vvua.. 


Luận sư Sàntideva cũng nói như vậy trong tác phẩm Toát 
yếu tu tập : 


"Đừng khinh thường việc chỉ phát tâm Bồ để mà thôi. 
Mặc dù không thực hành, nó vẫn phát sinh vô lượng an vui 
ngay trong sinh tử. " 


Tiềm năng của Tâm ấy cũng được mô tả trong chương Di 
lặc nói về giải thoát trong kinh Hoa Nghiêm : 


"Này đồng tử Thiện Tài, cũng như một viên kim cương 
quý báu, dù đã bị tách ra cũng chói sáng vượt hơn bất cứ 
vương miện nào bằng vàng, nó có thể xóa tan sự cùng khốn 
của người ta, không giảm cái danh ngọc quý. Cũng thế, này 
đồng tử, sự phát tâm bồ để dù chưa có hành động cũng vẫn 


s 8] 


sáng chói vượt hơn toàn thể những gì mà Thanh văn và Độc 
giác thành tựu được. Và mặc dù nó xóa tan mọi nghèo cùng 
của sinh tử, nó cũng không mất danh tiếng của nó là Tâm Bồ 
Đề." 


Lại nữa, kinh Lời Khuyên Vua nói: 


"Này đại vương, ông đã được tái sinh vào cõi trời nhiều 
lần vì những thiện hành do sự phát tâm bồ để của ông được 
tuần thục. Tôi không cần bảo ông hậu quả ra sao khi ông 
phát tâm ấy nhiều lần hơn nữa. " 


Phát triển tâm bô đề 


Khi bạn phát tâm mong cầu giác ngộ, 

Hãy nỗ lực triển khai toàn vẹn tâm ấy 

Muốn nhớ lại nguyện mình đời trước 

Hãy tu tập đầy đủ theo giải thích này. 
( kệ 18) 


Tôi viết rồi nỗ lực triển khai toàn vẹn tâm ấy, để bạn 
tăng trưởng tâm bồ để sau khi đã phát khởi tâm ấy vì biết 
những lợi lạc của nó. Điều này được nói khá rõ trong tác 
phẩm Nghi thức phát tâm bồ đề, ở đó tôi viết: 


Một người đã phát tâm bồ để muốn tăng trưởng tâm ấy 
thì nên khởi tâm như sau, ít nhất ngày ba lần đêm ba lần: 
"Con xin quy y Phật, Pháp và Tăng cho đến ngày đạt giác 


có 02)4 


ngộ. Mong rằng mọi thiện hành bố thí v.v...của con sẽ kiện 
toàn Phật quả vì lợi lạc cho tất cả hữu tình." 
Khi nói câu trong bài kệ 18 
“Muốn nhớ lại nguyện mình đời trước, 
Hãy tu tập đây đủ theo giải thích này" 


là tôi muốn ám chỉ những øì trích từ kinh Ca Diếp vấn và 
những điều trình bày trong cuốn Nghi thức của tôi: 

"Bạn phải tránh bốn điều làm suy yếu tâm bồ để, ấy là: 

1. Lừa dối bậc thây, đạo sư, người hướng dẫn và những 

người đáng kính trọng. 

2. Lầm cho người khác cảm thấy tội lỗi khi không có lý do 

gì để có mặc cảm ấy. 

3. Khinh thường, bôi nhọ, hủy báng một người đã vào đại 

thừa. 

4. Đi đến người láng giểng để dối trá lừa bịp và có những 

động cơ không thích đáng." 

Và bạn phải làm bốn điều không làm suy yếu tâm bồ để, 
ấy là: 

1. Không nói lời không thật, dù là để thoát chết, lại càng 

không nên nói để chuốc lấy chê bai. 

2. Sống giữa những người có ý hướng cao đẹp và không 

dối trá lừa bịp. 

- 83- 


3. Xem tất cả bổ tát như đấng đạo sư và đi đâu cũng thốt 

lời ca tụng họ. 

4. Thúc giục tất cả hữu tình mà bạn có ảnh hưởng, để họ 

phát tâm Vô thượng Bồ để, không để cho họ ưa thích Cỗ 

xe hạn cuộc. 

Một người mong muốn nhanh chóng đạt các thắng trí (thân 
thông) nên thực hành đặc biệt kinh Con Đường gồm 7: 
Những câu hỏi của Bồ tát Quán Thế Âm. 

Đến đây kết thúc ý tôi muốn nói về nỗ lực triển khai toàn 
vẹn tâm bồ đề. 


Tâm Hạnh Bồ đề 


Nguồn gốc kinh điển 
Muốn chỉ rõ sự phát triển rộng lớn của tâm bồ để trong 3 
cấp bực mà các bậc thầy đã để cập, tôi viết : 
Tâm nguyện bồ để sẽ không tăng tiến 
Nếu không lập thệ tuần tự thọ giới 
Nên ai mong cầu tăng trưởng nguyện bồ để 
Thì hãy thiết tha lập thệ thọ giới.(kệ 19) 


Câu "nếu không lập thệ tuần tự thọ giới" ám chỉ Bồ để 
hạnh, như được nói trong đoạn kinh Kho Tàng Thiên Giới 


- 84- 


"Này thiện nam, tâm bổ để có những đức tính gì để 
người ta giữ tâm ấy không lui sụt ?" 


Và Gaganaganja đã trả lời : 


"Tâm bồ để có 2 đức tính khiến người ta giữ nó không lui 
sụt, đó là tâm nguyện bổ đế và tâm hạnh bồ để (Bồ để 
Nguyện và Bồ để Hạnh.) Tâm nguyện gồm có thành thật và 
không lừa đảo. Tâm hạnh gồm có xả và đức hạnh thù thắng. 


Bốn đức này lại bao gồm 8 đức khác. Thành thật gồm có 
cổi mở và trong sạch. Không lừa đảo gồm có không màu mè 
và động cơ chất phát. Xả gồm có tâm không rụt rè và niềm 
hăng say không yếu ớt. Đức hạnh thù thắng gồm có trang bị 
cho tri kiến và trang bị cho phước đức... 


Và tiếp tục phối hợp những đức tính như thế cho đến 108 
đức. Hãy tham khảo kinh văn để biết toàn bộ sự mô tả này. 
Lại nữa trong kinh Toát yếu về Pháp nói : 


"Tâm hạnh bồ để là lòng mong muốn có những đức tính 
đặc biệt: sự yêu mến đối với chúng sinh, thương khắp mọi 
loài, kính trọng những bậc đáng kính, thương xót tất cả hữu 
tình, trung thành hầu hạ bậc thầy. Nó sẽ là chỗ nương, là 
người che chở, là hòn đảo, là chỗ trú cuối cùng cho người 
không chỗ nương, không ai che chở, không có một hòn đảo, 
không chỗ trú cuối cùng." 


Và trong kinh ấy cũng nói : 


- 8B- 


"Đối với bổ tát có ý hướng thuần tịnh, thì Giáo lý tuôn ra 
cả đến từ những vật như bầu trời, tường vách, cây cối, dòng 
sông, núi rừng; lời khuyên và chỉ giáo tuôn phát từ chính sự 
tu tập của họ." 


Trong kinh AksayamatI cũng nói: 


"Lại nữa, thưa Thượng tọa Xá lợi phất, Tâm hạnh bổ để 
của bồ tát thì bất diệt, vì sao ? Vì nó được nâng đỡ tối thượng 
bằng tất cả các đức tính căn bản. Hơn nữa, mỗi một ý nghĩ 
mà bồ tát khởi lên đều được nâng đỡ bởi tâm hạnh bồ để của 
vị ấy với động cơ thánh thiện. Sự luân hồi đưa vị ấy từ cảnh 
giới thấp lên cao chính là nhờ Tâm hạnh bồ đề...Bởi thế tôi 
nói rằng, thưa thượng tọa Xá lợi phất, Tâm hạnh bồ để này 
của Bồ tát là bất diệt". 


Từ những đoạn trên, ta có thể thấy cũng như rừng và 
mùa gặt được tốt tươi là nhờ đất tốt, ta nên hiểu tất cả đức 
tính làm nên một đức Phật sẽ lớn lên và tăng trưởng từ nền 
tảng thiện hành. Đây là phân tích của tôi về vấn đề này. 


Khác nhau giữa Nguyện và Hạnh 


Về ý nghĩa của tâm nguyện Bồ để và tâm hạnh bồ đề, 
những bậc hiển trí xưa và nay có nhiều giải thích khác nhau, 
nếu dẫn hết ra đây thì sẽ quá dài lời. Nhưng nghĩa lý của hai 
loại tâm này trong kinh cũng đã rõ. Ví dụ, kinh Hoa nghiêm 
nói: 


"Thiện nam tử, thật hiếm có những chúng sinh phát tâm 
vô thượng bổ để; nhưng càng hiếm có hơn nữa là những 
chúng sinh lập hạnh bồ để". 

Và Santideva nói trong tác phẩm Toát yếu Tu tập: 

"Bồ đề tâm có hai loại: tâm quyết định đạt giác ngộ (bồ 
đề nguyện), và tâm hướng về sự thực hành để đạt giác ngộ 
(bồ đề hạnh)". 

Ngài cũng nói trong tác phẩm Bồ để hạnh (Tiến trình tu 
tập) : 

Như người ta biết sự khác nhau 
Giữa muốn đi và thực sự đi; 

Người trí nên biết sự khác nhau 
Giữa hai giai đoạn trong tâm bồ đề. 


Lại nữa, cũng trong tác phẩm Toát yếu tu tập: 


"Về vấn để này, Bồ để nguyện khởi lên do quyết định: 
ta phải thành Phật". 

Do vậy, Bồ đề nguyện là sự tập trung, dán chặt vào mục 
đích đạt Toàn giác, như Malttreyanatha nói trong Trang 
hoàng cho Thực chứng: 


"Sự phát tâm nguyện bồ để này là ước muốn thành tựu 
sự Giác ngộ viên mãn để lợi lạc cho tất cả hữu tình". 


¿Ø7 


Còn lập hạnh Bồ đề là tập trung, dán chặt vào những 
công đức thuộc đạo lộ tu hành, như được nói trong Trang 
nghiêm kinh: 


(1) Trước hết là phát tâm bồ để, sau đó là: (2) tự lợi và 
lợi tha; (3) Chân như, (4) Năng lực, (5) Tự tịnh cõi phật (6) 
thành thục hữu tình và cuối cùng là (7) sự giác ngộ tối 
thượng (Vô thượng bồ đề.) 


Bởi thế, bản thân tâm bồ để - trong thời gian gieo nhân 
cũng như trong thời gian kết quả - chỉ là một tâm duy nhất 
ấy. Sự phân biệt tâm ấy thành hai giai đoạn chứng tỏ điều 
này đúng. 


Maitreyanatha giải thích chi tiết như sau: 


"Bởi thế, tâm bổ để giống như: (1) Đại địa, (2) Vàng 
ròng, (3) Mặt trăng, (4) Lửa, (5) Kho tàng, (10) Thuốc hay 
(11) Bạn lành, (12) Ngọc ước, (13) Mặt trời, (14) Bài ca, (15) 
ông vua, (16) Nhà kho, (17) Đại lộ, (18) Cỗ xe, (19) Nguồn 
nước, (20) Âm thanh êm dịu, (21) Dòng sông, (22) Vẳng 
mây. Với những ẩn dụ này, bổ đề tâm gồm 22 loại". 


Hai ẩn dụ đầu là tâm bổ đề kể như cái nhân. Mười bẩy 
dụ kế tiếp là tâm bổ để trong Đạo Lộ (thực hành). Ba dụ 
cuối cùng là tâm bồ để kể như kết quả. 

Hoặc có thể nói hai ẩn dụ đầu là Nguyện bổ để; những 
ẩn dụ còn lại là Hạnh bổ đề. Còn có một bản kê khác, ba ẩn 
dụ đầu là tâm bổ để trong lúc làm nhân; Mười sáu ẩn dụ kế 
tiếp là quá trình tu tập (đạo lộ); ba ẩn dụ cuối cùng là thời 


- 88- 


gian kết quả. Muốn biết rõ ý nghĩa những ẩn dụ này về các 
giai đoạn, cần tham khảo luận Trang Hoàng Thực Chứng 


- 89- 


Chương 3 


Đời tu sĩ 


Giới biệt giải thoát, 
điều kiện tiên quyết của bô tát giới 


Pháp khí thích hợp với đại thừa 


Tôi đã trình bày làm thế nào tâm bồ để quý báu nên 
được phát triển theo cách đặc biệt, và người ta cần phải lập 
hạnh bồ đề để tăng trưởng tâm ấy. Bây giờ tôi muốn nói đến 
những hạng người nào là pháp khí đặc biệt để lập hạnh bồ 
tát, do bài kệ : 

Chỉ người nào đã lập thệ lâu bển 

Giữ một trong bảy hạng giới Biệt giải thoát 
Mới đủ tư cách lập nguyện Bồ đề 

Không có cách nào khác. (kệ 20) 


Nhưng ở đây bạn có thể cãi: không phải ông đã nói từ 
đầu rằng người ấy là thù thắng (kệ 5) và đối với những con 


- 90- 


người trong sạch chỉ mong muốn đạt đến Vô Thượng Bô Ãê 
(kệ 6) ? Thế thì làm sao những gì ông nói trong bài kệ này 
đúng được ? Ở đây ông bảo rằng người thọ giới biệt giải 
thoát là pháp khí trong sạch, vậy hóa ra hạng người thù 
thắng trước đây không trong sạch bằng. 


Điều tôi muốn nói ở đây là do bậc thầy tôn kính của tôi, 
ngài Trí Hiển quang vinh, trong luận giải của ngài về 20 bài 
kệ Giới kinh: 

"Những học giới trong Biệt giải thoát đã trở thành phụ 
thuộc vào giới bổ tát, và nên hiểu đấy là một phần trong 
toàn thể. Bởi thế phải hiểu ý nghĩa câu nói của Vô Trước, 
'giới Biệt giải thoát này cần nên thọ' là, người nào thọ giới 
Biệt giải thoát chính là một pháp khí thích hợp để thọ bô tát 
giới một cách đúng điệu. Vì không có một giới luật Phật 
giáo nào khác buộc người ta kiêng sát sinh trộm cắp tà 
dâm...Ngay cả pháp khí thích hợp để thọ bổ tát giới cũng 
không có thêm giới luật nào mới về sự cấm chế những bất 
thiện hành này". 


Những phản bác liên hệ đến Chủng tính 
Bây giờ, sự thực là có những người thuộc hạng phi chủng 
tính*. Những người phi chúng tính này là những người chưa 
khuynh hướng Đại thừa, hoặc những người có ngoại hình 
chướng ngại cho việc thọ giới tỳ kheo**, và như vậy -một 


- 91- 


cách bất công- họ còn bị ngăn cẩn thọ giới Bồ tát dù họ có ý 
muốn thọ. 


(*CT.-Trong vài hệ thống đại thừa, nhất là Duy thức tông, có 
truyễn thống phân loại người thành chủng tính- dòng họ - tày theo 
khuynh hướng của họ trong đời tái sinh ấy. Có 5 chủng tính muốn 
nói ở đây: l. Phi chủng tính, có nghĩa là trong đời hiện tại không 
có khuynh hướng giải thoát. 2. Bất định chủng tính, là những người 
do hoàn cảnh thúc đấy mà sẽ thuộc về một chủng tính nào đó. 3. 
Chủng tính Thanh văn, là người có lý tưởng tiểu thừa, mong chứng 
thánh quả A la hán. 4. Chủng tính Độc giác, lý tưởng tiểu thừa về 
một vị Phật tự tu tự giác. 5. Chủng tính Như lai, lý tưởng đại thừa 
mong giác ngộ vì thương xót hữu tình. ) 


(*#CT-Luật kể ra nhiều "sià nạn" tức các chướng ngại về 
thân xác và hoàn cảnh mà người thọ giới Biệt giải thoát cần phải 
thoát khỏi nếu muốn được thâu nhận làm Sa di hay Tỳ kheo. Lễ 
thọ giới bao gốm một vấn nạn về các chướng ngại như :có các đị 
tật, bị những chứng bệnh đặc biệt, bị nợ nân, không được cha mẹ 
đông ý, ...). 


Và tôi biết có những người đã thọ giới bổ tát nhưng chưa 
bao giờ thọ giới Biệt giải thoát, hoặc đã thọ nhưng bị trục 
xuất vì phạm giới trọng, hoặc đã từ bỏ học giới, hoặc hoàn 
toàn chối bỏ đời sống phạm hạnh. Nhưng nếu giới Biệt giải 
thoát không thể ngăn người ta phạm các tội căn bản, thì ở 
đâu ta có thể tìm một giới luật khác để ngăn ? 

Do đó ở đây tôi nói: có thể nào có một bồ tát mà không 
cấm chế sát sinh trộm cắp dâm dục vân vân 2 Câu trả lời là 
không. Vì kinh điển nói rằng đây cũng là những khuyết điểm 


c1Ð2< 


căn bản nơi một bồ tát. Vì sự thể là như vậy, nên giới Biệt 
giải thoát là cần yếu trước tiên, và chính là điều kiện để thọ 
Bồ tát giới. Dĩ nhiên nếu một người nào trong các đời trước 
đã tu hạnh Đại thừa và bây giờ vẫn ở trong chủng tính Đại 
thừa thì không có gì sai quấy nếu đã thọ giới Bồ tát trước 
tiên vì bản tính tự nhiên của họ là không phạm tội. 


Quan điểm Trung quán và Duy thức 


Vậy, nếu bạn giải thích hệ thống Trung đạo của Đại thừa 
một cách chính xác, thì trước hết ta không tìm thấy ở đâu 
một pháp khí thích hợp cho đại thừa. Tất cả chúng sinh đều 
thuộc vào một chủng tính duy nhất, và đều có Phật tính gọi 
là Như Lai tạng. Như được nói: 


Không có thích hợp hay không thích hợp 

Với Bồ tát cao cấp, vì tất cả đều sẽ thành Phật. 
Bởi thế muốn đạt đến Toàn giác 

Hãy thực hành tùy theo khả năng. 


` Z ^2 Z Z⁄ À ^ ^ . z 
Và trong tác phẩm Toát yêu về chân như: mật điển chính 
yếu có nói : 


Tôi không cố xét người nào phải người nào không phải 
pháp khí để đi vào Mandala vĩ đại. Và nếu bạn hỏi tại sao, 
thì luận sư Thánh Thiên (Aryadeva) đã nói : 


"Bồ tát sơ phát tâm đem cho chúng sinh 


- 93- 


Bất cứ gì chúng muối, bởi vì 
Không có Pháp khí cho Diệu pháp; 
Không nơi nào có pháp khí ấy". 


Và bởi thế, vì tất cả chúng sinh đều thuộc một chủng tính 
duy nhất, nên Ajitanàtha nói : 


"Vì Pháp giới vốn khống có phân biệt, nên không thể nào 
có nhiều chủng tính khác nhau." 


Và Long Thụ cũng nói : 


Nếu không có sự phân biệt Cỗ Xe chính yếu 
Vì pháp giới vô phân biệt, 

Thì giáo lý của ngài dạy có Ba thừa 

Chỉ là để giúp chúng sinh tiến đạo. 


Tuy nhiên, mặc dù kinh điển có nói đến 3 hạng người là 
Thanh văn, Duyên giác và Phật, và dùng những loại ngọc 
quý để dụ cho 5 hạng chủng tính trong các hữu tình: Phi 
chủng tính, Bất định, Thanh văn, Độc giác, Phật. Nhưng các 
luận đều nói rằng đây chỉ là những giai đoạn tạm thời. Tôi 
xin trích dẫn lời bậc thầy Suvarna : 


"Khi kinh điển dạy rằng có 2 hạng chủng tính là pháp 
tính chủng tính và hành chủng tính, thì điều ấy có nghĩa rằng 
người ta chỉ ở trong chủng tính hành đạo một thời gian, 
nhưng khi nói về chủng tính chân thực hay pháp tính, thì 
không có sai biệt nào cả. Do đó các bậc hiển trí bảo rằng 


- 9- 


giới Biệt giải thoát chắc chắn và chính yếu là cần thiết trong 
khi đang còn ở trong chủng tính hành đạo; nhưng chúng tính 
pháp tính thì khác: (1) Pháp thân có mặt khắp mọi thời mọi 
nơi; (2) Báo thân ở trong thiên cung, chỉ thuộc về chư vị đại 
bồ tát thập địa khi họ giảng Pháp đại thừa sâu rộng; (3) Thân 
ứng hóa thì chỉ xuất hiện thỉnh thoảng như trái cây 
Udumbara; như kinh dạy: sau thời đại này, sẽ trải qua 60 
thời kiếp không có Phật xuất thế". 

Do đó giới Biệt giải thoát cũng là một vật hiếm hoi, vì nó 
chỉ hiện hữu trong thời đại chúng ta, và là cái nhân chính đưa 
đến những hoàn cảnh tốt đẹp. Chỉ nhờ giáo lý của Phật mà 
chúng ta thoát khỏi những tội lỗi sát sinh trộm cắp dâm 
dục..., và vì giáo lý của ngài chỉ tổn tại bao lâu mà giới Biệt 
giải thoát còn tổn tại, nên chúng ta nói rằng chỉ có giới Biệt 
giải thoát là trên hết. 

Bởi thế, nếu bạn nói về những trình tự tiến tu trên Đạo 
lộ, thì những người chưa sẵn sàng hướng đại thừa sẽ chuẩn bị 
cho đại thừa bằng cách thọ bất cứ loại giới nào trong 7 loại 
giới của Biệt giải thoát mà họ thấy thích hợp. Do đó mà tôi 
nói một cách chính xác trong bản văn gốc là chỉ những người 
thọ I trong 7 hạng giới của Biệt giải thoát là thích hợp cho 
giới bổ tát, ngoài ra không còn cách nào khác nữa. 


Các hàng ngũ trong cộng đồng Phật giáo 
Bài kệ 21 trong Đèn soi nẻo Giác nói: 


- Q5- 


Đức Như lai đã nói 

Trong bảy hạng Biệt giải thoát giới, 
Sự sống Phạm hạnh là thù thắng 
Nghĩa là thệ nguyện giữ giới tỳ kheo. 


Điều tôi muốn nói ở đây là, học giới của một tỳ kheo là 
độc nhất vô nhị trong bảy hạng giới. 


Chỉ có Bảy hạng 


Trước hết có thể có người cãi rằng có tám hạng trong 
Giới Biệt giải thoát đuợc thiết lập trong các bộ Luật, và 
trong những kinh Tiểu thừa như Tiến trình tuệ giác, Kho tàng 
các pháp cùng những toát yếu hữu ích của nó, và Đại luận 
về tác phẩm này, thế thì tại sao tôi nói chỉ có bẩy ? Quả thực 
các tác phẩm nói trên đều đưa ra con số tám. Nhưng ngài Vô 
Trước chỉ thiết lập bẩy hạng, trong mọi chương của tác phẩm 
ngài nhan đề Các cấp bực tu thiển định và nhất là trong 
Chương nói về Giới. Nếu ta hoài nghi sự sáng suốt của con 
người vĩ đại ấy, thì không còn øì để nói. Vô Trước là một Bồ 
tát ở địa vị thứ ba, đã đạt đến loại định gọi là Dòng Pháp 
tương tục, đã được huyền ký trong Mật điển căn bản của 
Văn Thù rằng Asanga, con người thánh thiện ấy rất thông 
tuệ, khéo hiểu nghĩa kinh điển. Không còn ngờ gì nữa rằng 
ngài đã nghe toàn bộ Kinh tạng trực tiếp từ Ajitanatha. 


Trong Luận giải Hai mươi bài kệ về Giới, thượng tọa Trí 
Hiền đã nói: 


Về việc thệ nguyện thọ Giới, các học giới nằm trong bảy 
hạng của Giới Biệt giải thoát. Năm hạng trong đó là giới 
xuất gia: tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di và sa di 
ni. Hai hạng là cư sĩ: nam và nữ cư sĩ. Giới Bát quan trai chỉ 
giữ một ngày thì không thực thụ là giới, và không được xem 
như là xứng đáng thuộc vào hàng ngũ Biệt giải thoát, vì thời 
gian tiết chế các dục không dài bao nhiêu. 


Bậc thầy đã tuyên bố điều ấy là một bậc Đại luật sư về 
giới luật Bồ tát. Tôi theo cách giải thích của ngài, vì ngài đã 
nhận chỉ giáo theo truyền thống không gián đoạn từ Long 
thọ và Santideva. 


Tín đồ cư sĩ và Tập sự (sa di, sa đi nỉ) 


Một vài điều cần nói ở đây về 7 hạng Biệt giải thoát. 
Những tín đồ cư sĩ có hai hạng: hạng tránh tà dâm, và hạng 
tiết dục ngay cả đối với người bạn đời của họ. Nhưng sự tu 
tập dành cho cả hai hạng là: từ bỏ 4 sự vi phạm căn bản (sát, 
đạo, dâm, vọng) và từ bỏ rượu. Có người nói từ bỏ tà kiến 
thay vì rượu. 


Nói về rượu, một vài luật sư cho rằng uống rượu tự bản 
chất là đã có tội, nhưng những nhà Hữu bộ cho rằng uống 
rượu có tội chỉ vì giới tử đã hứa chừa rượu trong lúc thọ giới. 

Vậy đối với tín đồ có 5 Giới và 45 Luật đặc biệt áp dụng 
cho họ. Giới Tập sự cũng bao gồm 50 pháp hành này của 
người tín đồ tại gia nguyện độc thân. Trong 50 giới điều này, 


c07= 


có những giới điều cần phải phát lộ sám hối nếu vi phạm, có 
giới điều khi đã thệ nguyện thì không được vi phạm, và cũng 
có những giới điều nếu vi phạm cũng không tội. 


Tăng và Ni 


Giới luật của Tỳ kheo gồm 253 điều, trong đó 27 điều 
cần phải phát lộ sám hối khi vi phạm, 213 giới cần phải thọ, 
và 13 điều thuộc về sự quản trị Tăng đoàn, không tội. 


Thức xoa ma na (học pháp nữ) tuân giữ 240 giới điều, 
nghĩa là tất cả giới điều của Tăng trừ 13 điều thuộc về quản 
trị tăng già. Giới luật của họ bao hàm đời sống trong sạch 
không lỗi lầm của sa di ni, cũng như 6 học pháp căn bản và 6 
pháp hòa kính. 


Tỳ kheo ni tuân giữ 500 giới điều, bao gồm tất cả những 
giới của Thức xoa ma na và Tỳ kheo, đồng thời tu tập theo 
Kinh Luật để kiện toàn nhân cách khất sĩ thanh tịnh. 


Mười tám bộ phái 


Có nhiều bộ phái trong tăng đoàn Phật giáo: (A) Đại 
chúng bộ (Mahàsamghika) hay Ma ha tăng kỳ, gọi tắt là 
Tăng Kỳ. (B) Nhất thiết hữu bộ (Sarvàstivàda) gọi tắt là Hữu 
bộ. (C) Thượng tọa bộ (Sthavrra). (D) Đàm vô đức bộ 
(Sammatya). Những bộ phái này ngày xưa ở trong 18 bộ 
như sau: 


- 98- 


(A) Đại chúng bộ có 5 bộ phái: Pùrvasailà (Tây sơn 
trú?), Aparasailà (Bắc sơn trú?), Haimavatà (Tuyết sơn?), 
Lokottaravàdà (Thuyết Xuất thế), Prajnaptivàdà (Thuyết 
Giả, Duy thức). 


(B) Nhất thiết hữu bộ có 7: Mùla, (Căn bản) Kàsyapìyà 
(Ca diếp di, Ẩm quang), Dharmaguptà (Pháp thượng?), 
Mahìsàsakà, Vibhajya-vàdà (Tỳ bà sa), Bàhusrunyà (Đa 
văn), Tàmrasàtyà. 

(C) Thượng tọa bộ có 3 bộ phái: Mahàvihàra-vasinà, 
Jetavanìyà (Chế đa sơn), Abhayagiri-vàsinà. 


(D) Đàm vô đức bộ có 3 bộ phái: Kaurukullakà (2), 
Avantakà (?), Vàtsìputrìyà (Khả trú tử, Bà sai phú la, hay 
Độc tử). 


Nhiều sách kể ra những bản khác nhau về các bộ phái 
nói trên, cho rằng Duy thức thuộc về Nhất thiết hữu bộ, phần 
còn lại không thay đổi. Một bản liệt kê khác như sau 

(A) Kà syapìyà, Dharmaguptà, 

(Ca diếp di, Pháp tạng) 

Mahì sàsakà và Mùla-sarvàstivàdà; 

(? và Căn bản Nhất thiết hữu) 

(B) Pùrva, Apara, HaImavatà 

(Tây sơn trú, Bắc sơn trú? Tuyết sơn) 
Prajnapti, VibhaJya và Lokottaravàdà; 
(Duy thức, Tỳ bà sa và Thuyết xuất thế) 


- 99- 


(C) Tamra'sàtìyà, Bàhu srutyà, Avantakà, 
(2, Đa văn, 2) 

Kaurukullaka và Vatsì-putrìyà; 

(? và Độc tử ) 

(D) Jetavanìyà, Abhaya và Mahàvihàrà. 
(Chế đa sơn, 2 và ? ) 

Bốn, sáu, năm và ba. 

Mỗi bộ phân ra như thế. 

Do đó có I8 bộ phái 

Giáo lý của đấng Sư tử dòng Thích ca 
Tổn tại lâu dài vì những bậc thầy xưa 

Có năng lực truyền thừa. 

Mặc dù có nhiều bộ phái, 

Và nhiều quan điểm khác nhau. 

Do khác nhau về địa phương và thầy dạy, 
Họ không hề tranh luận về đức Đạo sư. 


Về những điểm khác nhau của các bộ phái liên hệ đến 
°* ^ ` .^? À ⁄ ^ ⁄ 4 
giới luật và quan điểm, cần tham khảo các bộ sách lớn. 


Đời sống phạm hạnh quang vinh :Tỳ kheo 


- 100- 


Trở về bản văn gốc, thì đời sống phạm hạnh (kệ 21) ám 
chỉ từ bỏ phái nữ và rượu. Về những nguy hiểm của rượu, có 
thể tham khảo các Giới kinh và những đoạn liên hệ trong 
Kinh tạng. Về nguy hiểm của phái nữ, hãy tham khảo Giới 
kinh và các kinh đại thừa tiểu thừa. Ví dụ kinh tiểu thừa 
Nhóm bảy pháp : 


Này bà la môn, có những người nguyện sống đời trong 
sạch, không hành dâm với phụ nữ. Nhưng khi mắt nhìn thân 
thể phụ nữ, họ bị lôi cuốn bởi hình dáng; họ giỡn cười với 
phụ nữ và bị thu hút vào cuộc chuyện trò, say mê chú ý đến 
phụ nữ. Ngay cả khi cách nhau bằng những bức vách và màn 
che, những đồ trang sức cùng tiếng hát giọng cười của nữ 
giới cũng đi thẳng vào tim họ. Và khi nhìn thấy cư sĩ thụ 
hưởng năm dục, lòng họ bị vương vấn. Thế mà họ cũng hồi 
hướng công đức đời sống trong sạch của mình để có một chỗ 
đứng trong các cõi trời ! Đời sống phạm hạnh của những 
người như thế hoàn toàn bất tịnh. 


Lại nữa trong một kinh đại thừa nói : 


Tâm còn không được nghĩ đến dục tưởng, 
Huống hồ buông thả giác quan để nhìn và sờ? 


Những nguy hiểm của dục vọng nói chung có thể được 
tham khảo từ Kinh Những câu hỏi của Vua và Kinh Quở 
trách về dục. 

Vậy, người nào tự khoe mình sống đời trong sạch trong 
khi thực tình họ không sống trong sạch, người nào kiêu hãnh 

- 101- 


về hình tướng của việc "hành nghề tôn giáo" mà coi thường 
giới luật, nghĩ "đời sống tôn giáo chỉ có nghĩa là, những 
người thọ giới bổ tát như chúng ta có quyển hưởng dục" thì 
đấy là kẻ giả dối, không khác gì trộm cướp. Kinh điển cũng 
nói "kẻ trộm ăn đồ khất thực, kẻ trộm uống nước". Một tu sĩ 
tội lỗi như vậy không bao giờ nên đắp y ca sa, vật mà chư 
thiên và nhân loại tôn thờ. Kinh nói "Y ca sa đốt cháy người 
giả dối, bát khất thực bốc lửa thiêu ác tăng." Và Kinh Ngăn 
chận tà hạnh nói : 


Tu sĩ nào phạm giới dù chỉ trong chốc lát bằng một búng 
tay, cũng không nên ở lại trong Tăng chúng, vì danh dự chiếc 
Y ca Sa. 


Tai họa của sự giả dối này được nói trong nhiều kinh như 
Ca Diếp Vấn. Theo Giáo lý đại thừa- và tôi cũng nghĩ vậy- 
thì loại người hành nghề tôn giáo tội lỗi như thế không nên 
gia nhập Con Đường Lớn. Đời sống phạm hạnh chân chính 
hoàn toàn trong sạch, không dính tới những xấu xa như vậy. 


Vì nó toàn hảo hơn giới cư sĩ hay Sa di hay Thức Xoa, 
nên tôi nói (kệ 2l): 
Sự sống trong sạch là thù thắng nhất 
Nghĩa là thệ nguyện giữ giới tỳ kheo. 


Và chính đức Thế Tôn đã dạy rằng giới luật thanh tịnh 
của Tỳ kheo là "Nền tẳng toàn hảo cho Cỗ xe lớn, vượt xa" 
(các giới khác) 


- 102- 


Các pháp Yết ma của Tăng 

Chỉ được gọi là Tỳ kheo, người nào đã thọ giới qua pháp 
Bạch Tứ Yết Ma giữa Tăng chúng. 

Các pháp Yết ma của Tăng có 4 loại : 

(1) Bạch nhất yết na 

(2) Bạch nhị yết ma 

(3) Bạch tứ yết ma 

(4) Công bố một sự việc ba lần 

Bốn loại Yết ma này được dùng cho hai loại vấn đề : 


(A) Vấn đề liên hệ đến người, (B) Không liên hệ đến 
người (Tình sự, Phi tình sự). 


Liên hệ đến người 


Những Yết ma liên hệ đến người là: (1) Nhận người vào 
tu viện, (2) Thọ giới, (3) Nhất trí giữa mọi người, (4) Giải tội, 
(5) Biểu quyết để trục xuất, chuyển đi xa, và những việc liên 
hệ đến An cư, (6) Xin khất hạ 7 ngày, 20 ngày hay 40 ngày, 
(7) Cử làm thị giả, (8) Xử phạt. 


Không liên hệ đến người 


- 103- 


Những Yết ma không liên hệ đến người là: (1) Thọ y thọ 
bát, (2) Thọ vải vóc, (3) Tịch thu y, (4) Xướng ranh giới của 
tu viện, (5) Những việc khác liên hệ đến cư sĩ. 


Những pháp yết ma của Tăng còn được xếp theo các loại 
như sau: những việc cần được thông qua bởi một hội chúng 
gồm 2, 4, 5, 10, 20, 40 người hay bởi toàn thể Tăng chúng. 
Ví dụ một yết ma có thể thực hiện bởi 2 người là khi một Tỳ 
kheo thú tội phạm giới bằng cách nói lên 3 lần trước Tăng 
chúng. Một yết ma 4 người là phát lộ một trong các trọng tội. 
Một yết ma 10 người là khi thọ giới ở vùng đông dân. Yết 
ma 5 người là khi thọ giới ở vùng biên địa. Yết ma 20 người 
là khi giải tội. Yết ma 40 người là khi truyền giới cho Tỳ 
kheo ni. Yết ma toàn thể Tăng chúng là khi xướng ranh giới 
tu viện, định ngày bố tát và an cư. 


Mười cách thọ giới 


Các bậc thầy về luật Hữu bộ đều nói sự thọ giới phải 
được cử hành theo 10 cách : 


[I] Tự thệ thọ giới: Chư Phật và các bậc Độc giác. 
[2I Thọ giới bằng đức tin: 5 người đầu tiên theo Phật. 


[3l Bằng cách Phật nói "Lại đây, Tỳ kheo": Da Xá và 
những người khác. 


[4l Bằng cách chấp nhận bậc thầy: Ma Ha Ca Diếp và 
những người khác. 


- 101- 


[5] Bằng cách đặt câu hỏi làm Phật hài lòng: Sudatta và 
những người khác. 


[6] Bằng cách chấp nhận Bát kỉnh pháp: Đại Ái Đạo. 
[7] Bằng cách cử sứ giả: Dharmadinnà 


[8] Thọ giới do 5 Tỳ kheo mà thành, không có một luật sư: 
những người thọ giới ở vùng xa xôi ( biên địa). 


[9] Thọ giới do chúng 10 người: ở vùng đông dân. 


[10] Thọ giới bằng cách lặp lại 3 lần sự quy y: đây là cách 
thọ giới của Nhóm 60 bậc hiền thời Phật. 


Có 4 hạng tỳ kheo được truyền thống mô tả: (1) Danh tự 
tỳ kheo, là chỉ có tên. (2) Tự xưng tỳ kheo (nhưng không 
sống như một tỳ kheo). (3) Khất cầu tỳ kheo, là người xin ăn. 
(4) Phá kết sử tỳ kheo, là người đã hàng phục được những 
dục vọng. Trong thời đại chúng ta rất hiếm có một tỳ kheo 
tuân giữ giới toàn vẹn; như luận sư Santideva nói: "Mặc dù 
thực khó thực hành đời sống tu sĩ, Giáo lý vẫn có gốc rễ 
trong đời sống ấy." Bởi thế các bậc thầy đã nhiều lần nói 
rằng tín đồ cư sĩ trong sạch đáng được ca tụng là một pháp 
khí đại thừa vượt xa một tỳ kheo kém giới luật, thối giảm về 
giới luật và có đời sống phạm hạnh bị hoen ố, bị rách, bị phá 
hủy, bất tịnh. 


Về các thệ nguyện 


- 105- 


Bây giờ tôi tiếp tục giải thích chữ "Thệ nguyện" trong 
bài kệ 21. Nó có nghĩa là ngăn chặn dòng tà hạnh. Điều này 
có thể đề cập dưới nhiều mục như sau: (A) Thệ nguyện giữ 
giới được lợi ích gì. (B) Lợi ích như thế nào . (C) Thời gian 
để thọ giới. (D) Cách thọ giới. (E) Thế nào là xả giới. (F) 
Bản chất của nó. (G) Lý do phạm giới. (H) Điều kiện để 
phòng vi phạm. (I) Sám hối 


(A-D) Về sự giải thích 4 mục đầu, nên hỏi luật sư của 
mình và tham khảo những Kinh căn bản. 

(E) Thế nào là xả giới ? Có nhiều cách xả giới Biệt giải 
thoát: sau khi suy nghĩ, một người từ bỏ giới trước mặt một 
người nào có thể hiểu tiếng nói của mình; hoặc người ấy rời 
khỏi phạm vi thích hợp cho đời sống tu sĩ; hoặc phạm một tội 
trọng, hoặc trở thành bán nam bán nữ; hoặc hoàn toàn từ bỏ 
đời sống phạm hạnh. Vì sao những điều này lại là những lý 
do xả giới thực sự ? Bởi vì thực tình có khởi lên ý nghĩ xả 
giới; hoặc vì người ta từ bỏ sự nâng đỡ của đời sống tu hành; 
hoặc vì người ta có phạm giới thực sự; hoặc vì căn bản để 
giữ lời nguyện, tức thân xác, đã thay đổi (tức là nam chuyển 
thành nữ và ngược lại), hoặc vì nên tẳng của giới đã bị sụp 
đổ, 

Một vài luật sư nói: chỉ cần phạm một giới, là đã từ bỏ 
tất cả giới luật. Những người khác cũng nói rằng giới luật bị 
bãi bỏ vào thời gian nền Diệu pháp suy tàn. Nhưng luật sư 
phái Hữu bộ nói : 


- 106- 


“Khi phạm một giới, những giới còn lại vẫn không mất, 
vì một người có thể đồng lúc vừa có chế ngự vừa không chế 
ngự, cũng như một người có thể vừa giàu mà vừa mắc nợ. 
Bởi thế, nếu một người đã thệ thọ giới phát lộ sự vi phạm 
của mình, thì thật không đúng để nói rằng họ không chế 
ngự.” 


Trong trường hợp thay đổi giới tính thì cũng không phải 
là từ bỏ giới, vì người ta không từ bỏ một lời nguyện chưa 
từng lập, và cũng không có những giới trong Biệt giải thoát 
liên hệ đến tình trạng mập mờ này. Cũng vậy, vào thời nền 
Diệu pháp suy tàn, đương nhiên không còn giới bản Biệt giải 
thoát (thì cũng không thể nói đến chuyện xả giới). Giới cũng 
chấm dứt khi chết và tái sinh vì lúc ấy thân thể đã khác, 
người ta chưa tuyên hứa thực hành giới Biệt giải thoát trong 
thân mới, và cũng không nhớ để giữ. Những giải thích này là 
theo luận sư Thế Thân. 


(F) Về bản chất của thệ nguyện, nên khảo sát các bộ 
Luật căn bản và hỏi các bậc thầy thuộc bộ phái mình theo. 


(G) Có hai cách phạm giới: không làm những gì phải 
làm, và cứ làm những điều đáng lẽ không được làm. 


Và những lý do vi phạm có 4: ngu si, bất kính, lơ đễnh, 
và có nhiều dục vọng. 


(H) Những điều kiện để ngăn ngừa sự phạm giới có 5: 


I1. Chế ngự các giác quan, tiết độ trong ăn uống, tinh tấn 
thiển định vào đầu đêm cuối đêm không ngủ gục, có 


- 107- 


hành vi chín chắn, chánh niệm, cảnh giác, và hoàn toàn 
tỉnh thức, biết sợ những lỗi nhỏ nhặt. 


2. Nghiêm túc để ý đến sự tu hành, nghĩ rằng đấng Đạo sư 
và những người sống đời phạm hạnh, những vị trời hoan 
hỷ trong giáo pháp, những bậc hiển trí cũng như người 
đời đều lên án sự phạm giới. Luôn tự giác, phát sinh ý 
thức hổ thẹn. 


3. Không đa đoan sự nghiệp, ít bận tâm về quả báo. 


4. Không sống nửa tăng nửa tục, biết rõ thế nào là phạm, 
không phạm; siêng học giới. 


5. Được giảm tội nếu vi phạm, đó là: điên cuồng, ngủ, tâm 
ra ` ” 
tán loạn vì đau khổ. 


(D Sám hối gồm có 3 việc: khởi lên 5 sự buôn khổ, tinh 
tấn gồm 5 phần, và dẹp nỗi buồn khổ theo 5 cách được nói 
trong tác phẩm Trình độ Thanh văn của Vô Trước 


Năm tâm trạng buồn khổ khởi lên khi một người phạm 
giới rồi nghĩ như sau: 

[1] Nghĩ rằng "bắt đầu cái kiểu như thế này thì sự giữ giới 
của tôi sẽ luôn luôn khiếm khuyết". 

(*CT-Năm cách hết phiên não là: I. Đã chấm dứt những vi 
phạm quá khứ; 2. Chấm dứt những vi phạm trong tương lai. 3. 
Chấm dứt những vi phạm trong hiện tại. 4. Học tập từ những lỗi 
lâm trước. 5. Rút kinh nghiệm từ 4 điều trên, để về sau thực hành 
theo đó). 


- 108- 


LH] 


[2I "Bậc đạo sư và những người trí có đời sống thanh tịnh sẽ 
khiển trách tôi". 

[3] "Chư thiên sẽ quở trách tôi về lầm lỗi này". 

[4] "Mọi người từ đây cho đến biên giới sẽ biết về tôi, và 
nói về tôi một cách khinh bỉ". 

[5] "Với sự bắt đầu làm ác như thế này, sau khi rời bỏ thân 
xác tôi sẽ tái sinh vào những cõi xấu, khi ấy sẽ không ích 
lợi gì t" 

Những buôn khổ nói trên được trừ diệt nhờ 5 cách suy 
nghĩ ngược lại, đó là: 

[1] "Đức Thế tôn đã giảng dạy một nền diệu pháp vừa có 
nền tẳng lại vừa có con đường giải thoát; bởi thế chắc 
chắn có cách vươn lên khỏi sự vi phạm". 

[2l "Vì tôi chưa biết rằng phạm giới là do ngu sĩ, bất kính, 
lơ đễnh và có nhiều dục vọng, nên những sự vi phạm 
cứ tăng trưởng". 

[31 "Bây giờ tôi sẽ phát tâm bồ đề với ý định thù thắng 
chân thành, để khỏi tiếp tục phạm giới". 

[4] "Tôi đã như pháp phát lộ sám hối ở trước những vị đa 
văn trong đời sống phạm hạnh". 

[5] "Đã gia nhập đời sống tu hành trong nền Pháp và Luật 
khéo giảng này, thì thật không đúng, không thích đáng 

- 109- 


nếu tôi phiền não khi vi phạm học giới. Đức Thế Tôn 
đã từng quở trách phiền não vì nó tạo ra vô số chướng 
ngại. Bây giờ, chính phiển não là chướng ngại, nên 
nếu tôi cứ ôm giữ nó, không tẩy trừ nó ngay, thì thế là 
bất thiện." 


Toát yếu giới luật 


Sự phát lộ sám hối phải được làm chiếu theo những 
phương pháp trong bộ luật của bộ phái mình theo. Cũng có 
thể phát lộ riêng theo cách tổng quát tôi đã soạn trong quyển 
Nghi thức sám hối các tội phạm giới. Nhưng hãy luôn luôn 
chú trọng đến việc bố tát và tụng Giới kinh mỗi nửa tháng. 
Vị tỳ kheo nào học Luật nghiêm túc sẽ biết rõ thế nào là 
phạm giới và những phương tiện để thoát khỏi sự vi phạm. 
Vị ấy không thất vọng, vì biết tự bản chất mình vốn trong 
sáng, thuần tịnh, không nhiễm, vô tội. Sau khi đã từ bỏ gia 
đình và nhập đạo sống không nhà, Giới của vị ấy trong nền 
Pháp và Luật khéo giảng không bị thối thất, hoen ố, rách 
nát, phá hủy, bất tịnh. Vị ấy khéo hộ trì giới. VỊ ấy được 
trang sức bằng 12 đức tính của sự tịnh hóa và 17 thứ trang 
hoàng của sự hành đạo.* 


Chính về một vị tỳ kheo thanh tịnh như thế mà tôi đã viết 


Sự sống trong sạch là thù thắng nhất 
Nghĩa là thệ nguyện giữ giới tỳ kheo. 


- 110- 


Cuối cùng, Aritanatha nói trong tác phẩm Trang hoàng 
kinh điển : 


Giới Luật được trình bày theo các mục: (I) Phạm giới, (2) 
Nguồn gốc, (3) Sám hối, (4) Giải thoát, (5) Người, (6) 
Triệu tập tăng chúng, (7) Trường hợp đặc biệt cần linh 
động (khan), (8) Diệt tranh cãi.** 


(*CT. 12 đức tính: tất cả đều liên hệ đến sự đạm bạc trong đời 
sống tu hành; 17 thứ trang hoàng là như: tăng trưởng đức tin, nhẫn 
nhục, ít muốn, biết đủ... ). 


(**CT. Đây là tóm tắt 8 mục của Luật điển. Atisha chỉ đề cập 
4 mục đầu. Mục 5 nói về các cách xử phạt tội phạm giới. Mục 6 
nói về việc Phật triệu tập tăng chúng để thông báo những thay đổi 
trong các giới ngài đã chế, khi có trường hợp mới xảy ra. Mục 7 
bao gồm nhiều ngoại lệ mà Giới luật cho phép, ví dụ nghỉ bố tát vì 
bệnh. Mục 8 nói về cách dàn xếp những chia rẽ trong Tăng chúng 
và về những cách phạm giới chưa được xác định. ) 


- lT11- 


Chương 4 
Giới Bồ tát 


Nhưng không nên nghĩ rằng thọ giới Biệt giải thoát là đủ 
để phát tâm bô đề, vì Mây Châu ngọc nói: 

"Này thiện nam, một bồ tát ràng buộc với giới bồ tát là 
người suy nghĩ như sau: "Tôi không thể giác ngộ Vô thượng 
bồ đề chỉ nhờ giới Biệt giải thoát. Đúng hơn tôi phải tu tập 
mọi điều mà các đức Như lai đã dạy bằng tấm gương các 
ngài, và bằng pháp tu hành của Bồ tát trong kinh điển". 


Bởi thế ở đểm này tôi sẽ theo các bậc thầy, căn cứ kinh 
Đại thừa để giải thích những gì phải tu tập trong tiến trình 
học đạo Bồ tát. 

Chương về Giới của Vô Trước 
Trong những bài kệ trước, tôi đã chỉ rõ ai là pháp khí đại 


thừa, và bây giờ tôi sẽ nêu lên Con đường của Những Cỗ Xe 
Lớn cho vị ấy, trong câu: 


Theo nghi thức được nói trong kinh 


- 112- 


Chương nói về Giới trong Bồ tát địa 
Người ta thọ giới từ một bậc minh sư 
Có những đức tính thích hợp. (kệ 22 ) 


Bồ tát địa là luận do Vô Trước soạn để trình bày sáu 
pháp Ba la mật. Trong luận ấy có Chương nói về Giới Ba la 
mật gồm chín để tài.* 


Chín để tài ấy như sau: (1) Bản chất của Giới, (2) Cái 
Bao gồm tất cả, (3) Những khó khăn, (4) Những cách đề cập. 
(5) Người thánh thiện, (6) Mọi thứ (7) Mong ước trong lúc 
gặp nạn, (8) Hạnh phúc đời này và đời sau, (9) Giới thanh 
tịnh. Ở đây tôi chỉ nói về nội dung của mục (2) là Giới Bao 
gồm tất cả. 


(*CT. Ot. 5538. Chín đề tài trong Chương về Giới là kệ của 
riêng ngài Vô Trước, nhưng tự bản thân các đề tài ấy không bao 
quát được toàn thể nội dung. Tất cả ngoại trừ (2), trình bày vắn tắt 
những pháp thiền và khổ hạnh. Mục (2) kể chỉ tiết toàn bộ giới bô 
tát, khởi đầu bằng sự phát tâm bồ đề, những điều kiện của một bô 
tát lúc còn tại gia cũng như khi đã xuất gia, giới Biệt giải thoát 
tiên quyết- cách mà Atisha chọn- và một nghỉ thức đây đủ với 
những công thức và chỉ tiết trong việc thọ giới Bồ tát, cùng một 
dọc dài những vi phạm giới Biệt giải thoát mà Bồ tát phải tránh.) 


Bậc mình sư 
Tôi chỉ cách thọ giới khi nói câu sau đây trong bài kệ 22: 
Người ta thọ giới từ một bậc minh sư 
Có những đức tính thích hợp. 
- 113- 


Và ai là bậc thầy như thế ? 


Nghĩa là người am hiểu nghi thức thọ giới 
Và bản thân sống đúng theo giới đã thọ 
Lại có đức nhẫn nhục từ bi 

Đề truyền trao Giới pháp. (kệ 23) 


"Am hiểu nghi thức thọ giới" có nghĩa là vị ấy được 
thông tin tốt, biết nhiều hiểu rộng về giới bồ tát. "Sống đúng 
theo giới đã thọ" là Giới của vị thầy ấy không bị thối thất, bị 
hủy hoại, mà rất thanh tịnh. "Nhẫn nhục"là vị ấy có thiện chí 
muốn truyền giới, và tự do tiến hành việc ấy. "Từ bi" là vị ấy 
xem đệ tử như con, không nỡ nhìn thấy kẻ khác khổ. Khi tôi 
nói vị ấy phải là một bậc thầy thực thụ, là tôi ám chỉ rằng, 
chỉ có thể thọ Giới từ một người có chứng đắc siêu việt 
những người khác. Và một bậc thầy được xem là thù thắng 
khi những đệ tử ông cũng có những đức tính như ông, và khi 
sự giảng dạy của ông rất được tôn trọng. 


Lại nữa, một bậc thầy có bốn ưu điểm: (1) Giới toàn vẹn, 
(2) có những thiền chứng cao siêu, (3) có ý hướng thù thắng 
và (4) sự thực hành vượt bực. Tôi ám chỉ Giới thù thắng của 
vị thầy với câu "Và bản thân sống đúng theo giới đã thọ" và 
những chứng đắc của ông bằng câu "am hiểu nghi thức thọ 
giới" và có tâm "nhẫn nhục từ bi" để trao truyền. 

Giải thích rộng: "Sống giới đã thọ" có nghĩa, ta không 
thể đắc giới từ nơi một người mà bản thân họ đã từ bỏ Giới, 
hoặc đã phạm giới, hoặc không còn tương ưng với Pháp. 


- 114- 


"Am hiểu nghi thức" có nghĩa là không thể đắc Giới từ nơi 
một người thầy không biết nghi thức, vì khi ấy chính nghi 
thức truyền giới đã bị lỗi. Và "nhẫn nhục" nghĩa là vị ấy 
hoan hỉ truyền giới, vì nhiệt tình đối với Giới pháp, và bảo: 
"Tốt lắm, tôi sẽ làm ngay không chút do dự." 

Ý nguyện thù thắng (nguyện) và sự thực hành thù thắng 
(hạnh) của vị ấy được ám chỉ trong "từ bị" : 


“Ý nguyện thù thắng của vị thầy là đức tin nơi ông, động 
lực chân thành khi làm việc, sự hỉ xả, lòng bi mẫn, niễm kính 
trọng của ông đối với thầy mình. Vị ấy ít muốn, có tiết độ, 
không lưu ý chuyện vụn vặt. Vị ấy không lo sầu, kiên nhẫn 
đối với lỗi lầm của người khác, không giận dữ và thù dai. 

Hạnh tuyệt hảo của bậc thầy là sự tăng tiến trong việc 
thực hành Giới, luôn tôn trọng và tiến bộ về giới. Vị ấy 
không tự dối mình về những học giới. Vị ấy không quá hăng 
cũng không lười biếng, không thích đám đông, không tìm lạc 
thú. Tâm vị ấy không giao động.” 


Nếu thọ giới từ một bậc thầy như vậy, thì sự thực hành 
giới của ta sẽ tăng trưởng. Đấy là hạng thầy mà tôi nghĩ đến, 
khi tôi viết câu : 

Người ta thọ giới từ một bậc minh sư 
Có những đức tính thích hợp. (kệ 22) 


Giải thích Giới 


- đ115- 


Bây giờ tôi sẽ giải thích theo những để mục: (A) Nghi 
thức thọ giới, (B) Toàn thể giới pháp, (C) Thế nào là phá 
giới, (D) thế nào là không phá, (E) Sám hối, (F) Lợi ích của 
GIỚI. 

Dĩ nhiên các bậc hiển trí ngày xưa có nhiều lối giải thích, 
nhưng đây tôi chỉ giải thích theo ý của hai ngài Vô Trước và 
Santideva, vì lối giải thích của các ngài là con đường tâm 
linh của hạng người Thù thắng- tức Con Đường Lớn của Đại 
thừa. 


Nghi thức thọ giới 


(1) Muốn biết nghi thức đây đủ, cần tham khảo Chương 
về Giới của Vô Trước, hoặc tác phẩm do chính tôi soạn, 
Nghi thức Phát tâm Bồ để và Lập nguyện Bồ đề. Cũng có 
một nghi thức tự thọ giới không thầy, được nói trong Chương 
về Giới kể trên. Về nghi thức tôi làm, tôi theo bậc thánh Vô 
Trước. Nghi thức của Santideva được tìm thấy trong Tiến 
trình hành đạo của ngài, nhưng trong Toát yếu Tu tập nói 
đầy đủ hơn, trong đó ngài cũng có trình bày một nghi thức tự 
nguyện thọ giới không thầy. 


(2) Tôi trình bày nghi thức thọ giới không thầy trong các 
bài kệ từ số 24 trở đi: 


Nhưng nếu đã cố tìm mà không gặp 


- 116- 


Một bậc thây nào như thế cả, 
Thì tôi sẽ giải thích một nghi thức khác 
Để thọ giới cho đúng cách. 


cho đến câu 3Ib: 


Con sẽ làm sạch luôn ý nghiệp 
Và sẽ không bao giờ làm điều phi công đức. 


Tôi chọn nghi thức này của Ambaràja (một tiền kiếp của 
Văn Thù) vì các bậc Thây tôi bảo công thức ấy dành cho cả 
hai hạng giới tử có thầy và không thầy. Toát yếu Tu tập lấy 
đây làm nghỉ thọ giới có thây, nhưng vì tôi đang trình bày cả 
hai phương pháp, nên nghỉ thọ giới có thây tôi căn cứ tác 
phẩm Chương nói về Giới của Vô trước, còn nghỉ thọ giới 
không thầy thì theo Santideva trong Toát yếu tu tập. 


Phạm vỉ của Giới 


Bậc thánh Vô Trước đã tóm tắt tất cả những gì Kinh tạng 
dạy về Giới gồm chín phần trong Chương về Giới của ngài, 
khởi đầu là "Bản chất". Ngài nói trong phần kết: 


"Toàn thể giới Bồ tát bao hàm trong những pháp hành 
này. Điều gì Bồ tát phải làm, đều đầy đủ cả trong đây. Lợi 
ích của Giới bổ tát cũng toàn vẹn chỉ trong ngần ấy việc. 
Không còn gì hơn thế nữa, không có gì ngoài ra những pháp 
hành ấy". 


- d117- 


Và bậc thánh Vô Trước xem tất cả giáo lý trong kinh 
điển đều là một huấn luyện cho ba hạng người; do vậy trong 
Đại thừa, có một cách trì giới thù thắng, cách trì giới trung 
bình, và cách tối thiểu. Nói về cách trì giới thù thắng, trong 
Toát yết tu tập ngài nói : 

"Cách thực hành Ãại thừa viên mãn nhất phát xuất từ Bồ 
tất BIỚI ". 

Rồi trong Tiến trình Tu tập ngài nói: 

Không có thiện hành nào bất cứ ở đâu 
Mà người con của Phật không tuân hành. 


Và tôn sư tôi, bậc thầy Trí Hiển quang vinh, đã dạy: 

“Những giới điều chính của giới Bồ tát được tóm tắt ở đây 
(trong Chương về Giới của Vô trước). Nhưng kỳ thực, sự học 
của Bồ tát thì vô biên, và sự thực hành của Bồ tát cũng 
không có cùng tận. Bởi thế khi trở lại với những gì được dạy 
trong các giới điểu này, ta sẽ biết được gì là lỗi, gì là 
không.” 

Về để tài cách trì giới bậc trung, Santideva nói trong 
Toát yếu tu tập : 

“Vị Bồ tát ấy biết những thái độ cần thiết để khỏi phạm 
giới. VỊ ấy xả bổ bản thân và những lạc thú của mình cho tất 
cả hữu tình, và xả luôn tất cả những công đức vị ấy có được. 
Và vị ấy tiếp tục tăng trưởng trong những pháp hành ấy.” 


- 118- 


Rồi, về đề tài cách trì giới bực hạ, ngài nói: 

“Một Bồ tát muốn tuân giữ một số học giới, sẽ tuyên hứa 
giữ giới trước chư Phật. Nếu không có thầy, vị ấy tự thệ thọ 
giới trước chư Phật Bồ tát. Do vậy, dù tự thệ tuân giữ chỉ một 
giới pháp mà thôi, cũng phải thọ giới đúng cách.” 


Từ bỏ Giới 


Theo giải thích của bậc thánh Vô Trước, những nguyên 
nhân từ bỏ Giới là không lập lại quyết định đạt Vô thượng bổ 
để (lập bổ để nguyện), và do vướng vào sự vi phạm 4 trọng 
tội. Lý do đầu có nghĩa là thấm mệt về chuyện tìm hạnh 
phúc cho tất cả hữu tình, và cảm thấy quả giác ngộ quá xa 
xôi, chỉ muốn làm Thanh văn hay Độc giác hay một người 
ngoại cuộc. Nguyên nhân sau có nghĩa là không có tàm quý, 
không còn bận tâm gì đến hậu quả, hoặc xả giới trước mặt 
một người có thể hiểu tiếng nói của mình. 


Theo giải thích của Luận sư Santideva trong Toát Yếu 
Tu Tập, giới bị xả bỏ khi không cưỡng được những ảnh 
hưởng của ác ma hay 14 việc ác khởi từ ăn cắp những vật 
của Tam bảo vân vân; do thiếu chánh niệm, biếng nhác, lơ 
đễnh, do không học thế nào là phạm giới, và do không có 
tàm quý. 

Và trong Luận giải 20 bài kệ về Giới của ngài, thầy tôi 
nói: phạm giới là do "không học tập các giới điều, do thiếu 
chánh niệm, mê muội, bất kính". 


- 119- 


Đề phòng phạm giới 


Thánh Vô Trước cho rằng phạm giới được ngăn ngừa nhờ 
cẩn thận tỉnh giác, tinh tấn để phòng, biết øì là lỗi gì không 
lỗi, và do có ý thức hổ thẹn và hối tiếc (tàm, quý). Santideva 
cũng để cập những đức tính này, thêm sự từ bỏ và sám hối 
14 việc ác. 


Sám hối tội phạm giới 


Cả hai bậc thầy đều nói rằng người ta có thể giải thoát 
khỏi ân hận do phục hồi giới hạnh cũng như do chưa bao giờ 
phạm giới. Nếu một người thấy được lỗi lầm của mình, công 
nhận và phát lộ ngay cả về những lỗi nhỏ nhặt, thì vị ấy sẽ 
hoàn toàn thanh tịnh. Trong chương nói về Giới, bậc thánh 
Vô Trước nói về sự sám hối các tội lỗi trong đoạn bắt đầu 
"nếu không có người thích hợp đóng vai bậc thầy để phát lộ 
với người ấy...". Ngài cũng nói rằng khi vì hoàn toàn bị 
vướng mắc mà phạm những tội căn bản, thì có thể thọ giới 
lại sau khi sám hối trước Tăng chúng. Nhưng đối với sự vi 
phạm những giới nhẹ, thì chỉ cần sám hối trước bất cứ người 
nào thuộc Thanh văn thừa hay Đại thừa cũng đủ. Trong Toát 
Yếu Tu Tập, luận sư Santideva nói: "Nếu không tinh tấn nỗ 
lực như đấng Toàn giác đã dạy, thì chúng ta sẽ đi đến các 
đọa xứ ". 


- 120- 


Lợi ích của Giới 
Chương về Giới nói như sau : 


"Và như vậy, toàn thể giới điều của bổ tát giới đưa đến kết 
quả là sự chứng đắc Vô thượng bổ để. Nhờ những giới này 
mà bạn sẽ đạt đến Giới Ba La Mật và được đốn ngộ. Và 
trong lúc nỗ lực tiến đến Phật quả, bạn sẽ được 5 lợi ích: (1) 
Bạn sẽ được Phật thương tưởng đến*; (2) Bạn sẽ xem cái 
chết như một cơ hội để vui mừng; (3) Bạn sẽ tái sinh tại một 
nơi có Bạn lành thiện xảo về Pháp (minh sư thiện hữu); (4) 
Trong đời này bạn sẽ có vô lượng công đức giúp bạn thành 
tựu Giới Ba la mật; (5) khi tái sinh đời sau, bạn sẽ duy trì 
trình độ Giới mà bạn đã có." 


Và trong Toát Yếu tu tập : 


"Những lợi lạc của sự tuân giữ học giới hết sức lớn lao, 
bởi thế chúng ta rất nên nỗ lực tuân giữ học giới ngay bây 
giờ". 


Và cũng tán đồng ý ấy, Santideva trích dẫn từ những tác 
phẩm Khuyến khích phát nguyện thù 


(*CT thêm.- Nguyên bản Anh ngữ dịch là: Bạn sẽ suy nghĩ như 
Phật suy nghĩ, nhưng thiết tưởng không đúng, nên dịch giả Việt 
ngữ điều chỉnh lại) 


thắng, Phép lạ của định, kinh Ngọn đèn trăng, và Mây châu 
ngọc. 


- 121- 


Thầy tôi, ngài Trí Hiển, nói trong Luận 20 bài kệ về giới: 

"Người nào giữ giới theo cách ấy thì chắc chắn sẽ cắt đứt 
mọi liên hệ đến các đọa xứ, và sẽ không bao giờ tái sinh vào 
đó". 

Và ở một đoạn sau đó: 

"Người ấy sẽ không tái sinh vào các đọa xứ, và dù cho 
tái sinh cả trăm lân, vị ấy cũng không phải chịu đựng những 
nỗi khổ khốc liệt, hoặc ít nhất sẽ nhanh chóng thoát khỏi, và 
trong khi chịu đựng nỗi khổ, vị ấy vẫn làm việc để thành 
thục hữu tình”. 

Còn nhiều lợi lạc khác trong việc thọ giới đúng cách, như 
bậc thánh Candragomnn nói : 

Vì giới đức nơi người ấy, 

Đức Phật và các pháp tử của ngài- 
Tâm họ cũng đặt nơi Giới - 

Sẽ thương vị ấy như con. 


Và luận sư Santideva nói: 


Hôm nay tôi được sinh vào gia đình của Phật; 
Tôi đã trở thành con Phật ! 

Khi đảm nhận gia nghiệp này, 

Tôi sẽ không bao giờ làm hỏng 

Cái tên đáng kính và vô nhiễm ấy. 


- 122- 


Thanh lọc thân lời và ý 


Vì Bồ tát đã thọ giới thì cần phải duy trì và phát triển 
giới hạnh của mình, nên tôi nói : 


Cốt yếu của sự thanh tịnh thân lời ý 
Là giữ giới với tâm cầu tiến (kệ 32) 


Câu "Cốt yếu của sự thanh tịnh...", tôi trích từ Kinh Lồng 
bi mẫn của Như Lai : 


"Vị bồ tát làm sạch thân, làm sạch lời, và làm sạch ý của 
mình. " 


Sự thanh lọc thân và lời được thực hiện do các Giới điều 
đã thọ, sự thanh lọc tâm ý được thực hiện nhờ GIới tích tập 
công đức và Giới vì tha nhân. Hoặc mỗi loại trong ba loại 
giới này đều thanh lọc thân, lời và ý. Hoặc thân và lời được 
thanh lọc là nhờ tránh 7 hành vi bất thiện đầu tiên khởi từ sát 
sinh (3 nghiệp của thân và 4 nghiệp của miệng), và tâm ý 
được thanh lọc nhờ tránh ba ác hành cuối cùng (là tham, sân 
và tà kiến.) Trong kinh Những câu hỏi của Vua trời Druma, 
đức Thế Tôn đã giảng nghĩa như sau: 

“Giới của thân thanh tịnh là không có tham dục, giận giữ 
và si mê, giới của lời thanh tịnh là không lừa dối Tam Bảo, 
và giới của ý thanh tịnh là không có tham lam, ác ý hay tà 
kiến.” 


- 123- 


Khi tôi suy nghĩ làm thế nào để học giới một cách thiện 
xảo, và làm sao để nhờ đào luyện Giới mà tôi có được năng 
lực tăng thêm niểm vui và ham thích giới luật, tôi đã viết : 


Vì nhờ thực hành ba loại Giới 
Mà thấy được giá trị của chúng thật lớn lao (Kệ 32) 


Bây giờ, ba loại giới là: (A) Giới thuộc về giới bản đã 
thọ, (B) Giới để tích lũy thiện hành, (C) Giới vì tha nhân. 


Giới thuộc giới bản đã thọ 


Loại giới này bao gồm những học giới thuộc Biệt giải 
thoát, để ngăn những hành vi quấy là cứ làm những gì mình 
đã phát nguyện từ bỏ, cũng như ngăn 10 bất thiện hành là 
những hành vi mà bản chất đã là quấy. 

Giới tích lũy thiện hành 

Giới này có nghĩa là, sau khi thọ giới đúng pháp, ta phải 
tập họp mọi chút công đức nhỏ bé mà ta có thể làm về thân 
lời và ý, để hướng về mục đích Giác ngộ. Đặc biệt giới này 
có nghĩa là hăng say học hỏi, suy tư và quán tưởng với niềm 
lạc thú độc nhất vô nhị. Là cách bạn cư xử với các bậc thầy, 
luôn luôn chào đón trước, đứng lên chắp tay kính lễ. Là tổ 
niềm kính trọng và tán dương những người giỏi, vui theo tất 
cả mọi công đức. Là sự nhẫn chịu người khác khinh bỉ. Là 
hồi hướng tất cả các thiện hành của mình cho người khác vì 


- 124- 


mục đích giác ngộ. Là thường xuyên làm những quyết định 
sống trong sạch. Là dùng đủ thứ cúng dường để dâng cúng 
Tam Bảo. Là nhiệt tình đối với thiện hành. Là từ bỏ sự sơ 
suất, nuôi dưỡng chính niệm tỉnh giác và chế ngự các cánh 
cửa giác quan. Là biết tiết độ về ăn uống, nỗ lực không ngủ 
đầu đêm và cuối đêm. Là nương tựa người thánh thiện. Là 
biết rõ gì là lỗi lầm, và khi đã thấy lỗi thì tránh vi phạm hoặc 
chân thành phát lộ sám hối. Là duy trì và phát triển mọi việc 
lành hợp với những thiện hành này. 


Và như vậy, nếu bạn giữ Giới Tích Lũy Thiện Hành, thì 
đời sống giới đức của bạn sẽ trở nên toàn hảo. Vì, dù trong 
những chuyện nhỏ nhặt, bạn còn không mong cầu lạc thú 
huống hồ là trong những chuyện lớn lao. Giới này chính là 
trái tim của 10 Ba La Mật, của 4 Nhiếp pháp, 4 Tâm vô 
lượng và 10 Tâm giác ngộ. 


Giới vì lợi ích tha nhân 


Giới này có nghĩa rằng bạn phải làm việc lợi lạc cho tất 
cả hữu tình. Đó là làm một người bạn đối với những người 
đau khổ, một người điều dưỡng đối với các bệnh nhân vân 
vân. Đó là làm người dẫn đường cho người mù, dạy dấu 
hiệu cho người điếc, cõng những người không có tay chân, 
làm sạch những người khát khao dục vọng, an ủi những 
người bị kẻ khác lấn lướt và khinh bỉ, đem thức ăn uống cho 
người lữ hành mệt mỏi, giúp đỡ y phục và chỗ trú. Đó có 


- 125- 


nghĩa là chữa bệnh không biết mệt, và không nghĩ đến sự 
đền ơn. 


Tóm lại, đó là tẩy trừ cho chúng sinh tất cả khổ não và 
luôn luôn giữ ý nguyện ấy, cùng hồi hướng tất cả công đức 
ta có được cho lợi ích của mọi người. Muốn biết đầy đủ ý 
nghĩa của những pháp hành này, bạn cần nghiên cứu 
Chương Về Giới. 


Kiện toàn hành trang 


Vì 3 loại giới Bồ tát nói trên thực sự là hành trang công 
đức, bởi thế Bồ tát cần gấp rút kiện toàn hành trang ấy, nên 
tôi đã viết : 

Do vậy, khi đã nỗ lực tu các giới 

Bao hàm Giới Bồ tát trong sạch toàn vẹn 
Thì hành giả sẽ kiện toàn được 

Chính hành trang để đạt toàn giác. (kệ 33) 

Do vậy, cần hiểu rằng muốn thành tựu các công đức, 
điều kiện của sự đạt đến Toàn Giác, thì phẩi kiện toàn hành 
trang cho công đức bằng cách nỗ lực tinh tấn trong Bồ tát 


gIỚI. 


Tỉnh tấn trong cả hai loại giới 


- 126- 


Bằng câu "những giới làm nên bồ tát giới thanh tịnh và 
toàn vẹn" tôi muốn nói đến cả hai loại giới bổ tát theo hệ 
thống của bậc thánh Vô Trước và giới bổ tát theo hệ thống 
của luận sư Santideva. Nếu bạn đã nỗ lực kiên trì trong đạo 
lộ của cả hai Cỗ Xe Lớn này, tức bạn hoàn thành cả hành 
trang Phước và Trí, và các bậc thầy nói bạn sẽ được đốn ngộ 
hoàn toàn. Thây tôi (Trí Hiền) nói trong Luận 20 bài kệ về 
gIớI : 

“Ba loại giới này rất có công đức, vì khi tuân hành đúng 
người ta sẽ đạt đến lợi ích an lạc cho bản thân và cho người 
khác. Những giới này là vô lượng, vì chúng bao gồm vô 
lượng học giới của bồ tát. Những giới này có lợi ích, vì chúng 
hoàn thành lợi ích và hạnh phúc cho tất cả hữu tình. Và 
người ta có thể hiểu hiệu quả của những giới này vô cùng 
lớn lao hơn các học giới khác, vì nhờ những giới này mà 
người ta đạt đến Vô thượng bồ đề, quả báo vĩ đại nhất.” 


Năm kết quả 


Bây giờ, muốn thọ một học giới như thế từ một bậc thầy 
thánh thiện và muốn có những công đức căn bản của đạo lộ 
Hành Trang (Tư lương vị) thích hợp cho một bồ tát, thì người 
ta phải có sẵn căn cơ thích hợp cho việc ấy từ những đời 
trước. Vì, như Maitreyanatha nói trong Phân loại Trung đạo 
và Cực đoan : 


- 127- 


"Kinh điển tuyên bố rằng nghiệp thành thục là nhờ các 
điều kiện: 

(1) Trở thành một pháp khí; 

(2) Sức mạnh nhờ khả năng ấy; 

(3) Mong muốn; 

(4) Sự tăng trưởng và 


(5) Sự tĩnh hóa. Đây là những giai đoạn tiếp nhau của hậu 

quả nghiệp." 

Và bậc thầy vĩ đại đa văn Sàntipa giải thích điều này 
như sau *: 

"Vị bồ tát trở thành pháp khí đại thừa trong đời này là do 
họ đã tu tập vun trồng công đức trong những đời trước. Đây 
là quả báo dị thục 

(1) Họ trở nên mạnh mẽ là do những gì họ đã làm trong 

đời này. Đây là quả tăng thượng 

(2) Cũng vì lý do đó mà về sau họ càng mong muốn huấn 

luyện thêm. Đây là quả Tập quán hay quả giống như nhân 

(3) Sự tăng trưởng lớn lao của họ về Giới trong đời này là 

quả do người làm 

(4) Sự không tương ưng nơi họ đối với những cấu uế của 

các chướng ngại gọi là quả Ly hệ (lìa trói buộc) 


- 128- 


(5) Bốn loại quả, trừ quả Tăng thượng, được kể là những 
quả của cùng một loại nhân, nhưng nếu bản kê này là 
đúng, thì nó chưa đầy đủ. " 


(* Sàntipà còn được biết với tên Ratnàkara'santi, nhưng 
trích dẫn ở đây không tìm được nguyên bản - một luận giải 
về tác phẩm của Maitreyanàtha - Tuy nhiên năm loại quả 
này là cách phân chia cổ điển trong các luận về quả xấu tốt 
của nghiệp: Một là dị thục- vipaka- là quả gặt vào một đời 
tái sinh về sau ở cõi tốt hay xấu. Hai là quả tăng thượng- 
adhipati- là những hoàn cảnh bên ngoài hoặc tốt hoặc xấu. 
Ba là quả do người làm- purusakàra- là hậu quả trực tiếp 
ngay đời này của những hành động tốt hay xấu, trái với hậu 
quả Dị thục xa xôi ở trên. Bốn là quả Ly hệ -visamyoga- là 
quả tất yếu do đạt được tri kiến, nghĩa là sự xóa tan vô minh. 
Năm là quả tập quán -nisyanda- là tính tình con người lưu 
giữ những khuynh hướng thiện hay ác nó đã quen từ trước, 
như kẻ sát nhân sẽ có khuynh hướng sát sinh thêm mạnh, 
người đã thánh thiện thì càng có khuynh hướng về đạo đức.Ù 

Và bậc đại luận sư Thế Thân nói : 

"Vị bổ tát đã phát tâm bổ để, thì từ đấy về sau, từ đời này 
sang đời khác gặp những hoàn cảnh sống hạnh phúc, dòng 
dõi cao quý, đầy đủ các căn, sinh làm người nam, nhớ được 
đời trước, và không thối lui. " 

"Vị ấy không hối tiếc vì phải chịu khổ thay cho chúng 
sinh. Một người phục vụ không mua được bằng tài sản thế 
gian, chính là vị bổ tát này. Mặc dù có tài năng đặc biệt do 


- 129- 


phước đức của một con người vĩ đại, vị ấy không kiêu căng 
ngã mạn. Vì lòng bi mẫn, vị ấy để cho người khác điều 
khiển và ở dưới họ như một con chó, một nô tỳ hay một 
người thuộc giai cấp hạ tiện. Và mặc dù bị người khác khinh 
bỉ và làm tổn thương, bổ tát vẫn nhẫn chịu tất cả nhọc nhằn 
đau khổ." 


Đây là hạng người mà chúng ta gọi là một Đại thừa bồ 
tát. 


Những dấu liệu của tâm không thối chuyển 


Kinh điển cũng nói đến những dấu hiệu của tâm bồ để 
không hư hoại từ đời này sang đời khác : 


"Vì có tâm bồ đề, bổ tát khỏi sa vào các ác đạo. Bồ tát 
tránh sinh vào những vùng biên địa, và thường sinh vào nơi 
có thánh nhân cư trú. VỊ ấy sinh vào giòng họ cao quý, thân 
hình đẹp đẽ, có tuệ giác vĩ đại, và không bệnh tật. Vị ấy có 
tâm đại bi." 


Do đó, bạn tránh được 8§ hoàn cảnh bất lợi (8 nạn) và 
được 10 điều thuận lợi. Hoặc, những dấu hiệu của tâm bồ để 
là tự nhiên có được 6 Ba la mật, vì kinh điển nói: "Một vị bô 
tát có được bố thí Ba la mật không cần ai dạy" cho đến "Trí 
tuệ Ba la mật không cần ai dạy". 

Và luận sư Nguyệt Xứng nói: 

"Nếu trong khi còn ở địa vị phàm phu, 


- 130- 


Một người nghe về Tính không 

Mà trong tâm khởi lên niềm vui rạt rào, 

Và do hỷ lạc mà vị ấy mắt đầm đìa lệ, 

Cả thân mình nổi gai ốc; 

Thì người ấy chính là kẻ có hạt giống bổ để 
Nên giảng dạy chân lý tối thượng cho họ 


1 


Vì từ hạt giống ấy sẽ phát sinh thực chứng." 


Luận sư Thế Thân nói điều này như sau : 

"Về những trợ duyên cho giải thoát: khi người nào nghe 
một bài giảng về Vô Ngã hay về những lỗi lầm của chu kỳ 
sinh tử luân hồi, hay về những đức của Niết bàn, mà tuôn 
trào nước mắt và nổi da gà, thì người ấy chứng tỏ là có 
được những đức tính căn bản của Giải thoát phần hay Trợ 
duyên cho giải thoát - chúng ta có thể chắc chắn về điều 
này, cũng như thấy mầm ló ra thì biết hạt giống đã được 
leo trong những luống ruộng cày." 


Và Kinh Nhập Lăng già nói : 

Như nhờ thấy khói người ta biết có lửa; 

Và thấy những con cò thì biết nước gần kể; 
Cũng thế giòng họ những bồ tát thông minh 
Được nhận biết qua các đặc điểm. 


Bồ tát sơ phát tâm 


- 131- 


Và như vậy, bổ tát sơ phát tâm phải luôn luôn ý thức 
rằng toàn thể thân, mạng sống và những lạc thú của mình, 
cùng tất cả hiện tượng trong sinh tử cũng như niết bàn chỉ là 
một giấc chiêm bao. Như mộng, là Ba ngôi báu mà trong 
mộng họ đang kính lễ. Như mộng, là dòng sinh tử luân hồi 
trong đó họ phải khổ đau. Như mộng là những chúng sinh mà 
tâm đại bi như mộng của họ phải nhọc lòng thương xót. Và 
như mộng là những chúng sinh mà họ phải kính trọng. 


Bồ tát sơ phát tâm phải cưu mang trong tâm mình ý niệm 
rằng tất cả chúng sinh là chúa tế của mình; Phải cưu mang 
trong tâm sự bất sinh của tất cả pháp. Phải cưu mang trong 
tâm Tâm cầu giác ngộ. Phải cưu mang trong tâm sự Chết. 
Phải cưu mang trong tâm Giới. Phải cưu mang trong tâm sự 
giải thoát khỏi vật chất. Phải cưu mang trong tâm chính 
niệm, tỉnh giác, chú ý và cẩn thận tư duy. 


Thiện xảo về phương tiện 


Lại nữa, bổ tát sơ phát tâm phải luôn luôn thiện xảo về 
phương tiện bằng cách tư duy như sau : 


Xem tội lỗi của mình cũng như tội lỗi của người, và xem 
tội lỗi người cũng như tội lỗi mình, tôi phát lộ chúng. Xem 
thiện căn của mình như của người, và thiện căn của người 
cũng như của mình. Làm cho hạnh phúc của mình thành của 
người, và làm cho khổ đau của người thành của mình, tôi 
diệt trừ khổ đau cho người bằng chính sự khổ của riêng tôi. 


- 132- 


Khi thấy hay nghe người khác được hạnh phúc, tim tôi vui 
mừng. Và khi thấy hay nghe họ đau khổ thì tim tôi sa sầm 
như tim người mẹ, nghĩ "than ôi ! biết đến bao giờ tôi mới 
cứu thoát chúng khỏi khổ đau ?" 


Tôi dẹp bổ mọi ý nghĩ về việc thế tục. Tôi sẽ không 
ganh tị với lợi lộc danh dự tiếng tăm của người khác. Khi ở 
trong gia đình, có sức khỏe tốt, người hầu kẻ hạ, có 5 ngành 
hiểu biết (ngũ minh), có tài sản danh vọng tiếng tăm, tôi 
không kiêu ngạo, không khinh người kém hơn mình. Trong 
khi san sẻ thiện hành của tôi với những người khác, tôi hoàn 
toàn hồi hướng công đức thiện hành ấy về quả Vô thượng 
bổ để; và những thiện hành mà người khác đã san sẻ với tôi, 
tôi cũng hồi hướng hoàn toàn cho quả Bồ để vô thượng. 
Trong khi san sẻ tội lỗi của tôi với tội lỗi người khác, tôi xin 
phát lộ sám hối từng tội một, và những tội lỗi mà người 
khác san sẻ với tôi, tôi cũng xin sám hối tất cả." 


Hành trì miền mật 


Sự tu tập hàng ngày của Bồ tát sơ phát tâm cần phải 
miên mật không gián đoạn, như Mây châu ngọc nói: 


Bồ tát lúc ăn...lúc uống...lúc ra đi ...lúc nằm xuống... lúc 
nằm nghiêng bên phải... (đều luôn luôn tỉnh giác). 


Cần phải tham khảo phần còn lại của kinh này. 


- 133- 


Và thệ nguyện của bồ tát cũng không bao giờ gián đoạn, 

như lời vua Àkà'sa ngày xưa: 

Từ hôm nay trở đi 

Dù trong tâm tôi còn tham luyến 

Tôi cũng sẽ không phản bội chư Phật 

Đang ở khắp mười phương. 

Từ hôm nay trở đi 

Cho đến ngày đạt vô thượng giác 

Tôi sẽ không để cho ác ý, giận dữ, 

Keo lẫn, ganh tị xâm chiếm tâm tôi. 

Tôi sẽ thực hành đời Phạm hạnh 

Từ bỏ tội lỗi và dục vọng thấp hèn; 

Tôi sẽ làm như Phật làm 

Là hoan hỉ trong Giới đức. 


Và trong kinh Khuyến khích phát nguyện thù thắng nói: 


"Bạch đức Thế tôn, từ hôm nay trở đi, chúng con xin long 
trọng lập thệ nguyện trước đức Như Lai. Bạch đức Thế tôn, 
từ hôm nay trở đi, nếu chúng con nói lỗi của một người trong 
Cỗ xe Bồ tát, dù thật hay hư, là chúng con đã phản bội đức 
Như Lai, bậc A la hán, Chính đẳng giác...” 


Phần còn lại của ý ấy cần nên tham khảo kinh. 
Sự hồi hướng công đức của bổ tát sơ phát tâm cũng 


không gián đoạn: hãy tham khảo bài nguyện Hồi hướng 


- 13⁄4- 


trong Ánh hoàng kim, Mười hồi hướng vĩ đại của bổ tát 
Vajradhvaja và Hai mươi bài kệ về tích lũy công đức của 
bậc thánh Long Thụ cùng những sách khác, như chương Hồi 
hướng trong Tiến trình tu tập. 


Sự phát nguyện của bồ tát cũng không gián đoạn: hãy 
đọc Thiện hành, Mười đại nguyện trong kinh Thập địa, Mười 
hai đại nguyện trong kinh Dược sư Lưu ly Quang Như lai, và 
Bảy mươi nguyện của luận sư Mã minh vân vân. 


Thỉnh thoảng hãy nhớ lại giáo lý bằng 50 ẩn dụ mà Thầy 
tôi đã sưu tập trích từ toàn bộ kinh điển: (đại thừa) như cha, 
như mẹ và (bồ tát) như con trai con gái.* 

Nghiên cứu kinh điển 

Một Bồ tát sơ phát tâm còn cần phải đọc qua ít nhất một 
lần toàn bộ kinh tạng. Vì sao ? Vì người sơ cơ chỉ mới học 
một phần nhỏ của phương thuốc và những điều nông cạn, 
nên cần tham khảo kinh để hiểu cho thấu đáo. Vị ấy cũng 
cần đọc, lắng nghe, đặt câu hỏi về những sách tóm tắt ý 
nghĩa các kinh như Toát yếu kinh, Tiến trình Bồ tát hạnh, 
Chương về Giới và Hai mươi bài kệ Giới. Vì những bậc đại 
sư trong quá khứ - cũng như những bậc thầy đa văn vĩ đại 
ngày nay - đã suy tư nhiều về nghĩa lý của kinh đại thừa, 
nên cũng cần học những bản Luận giải của các ngài, lắng 
nghe và sao chép. 


Vị ây cũng phải tụng ngày ba lần đêm ba lần kinh Ba Tụ, 
như kinh Ugra hỏi Phật nói : 


- 135- 


"VỊ ấy đêm ngày sáu thời, nên tắm rửa mặc y phục sạch sẽ 
mà tụng Ba tụ (Tịnh Giới). 


Và Chỉ giáo về sự Bất sinh của Các Pháp nói: 


"Ngày ba lần đêm ba lần, đầu sát đất, hãy đảnh lễ chư Bồ 
tát." 


(*CT. Giáo lý đại thừa như cha mẹ, nghĩa là Tính không và 
Tâm đại bi. Không có Bồ tát nào mà không sinh ra từ hai pháp ấy.) 


Và kinh Mây Châu ngọc nói: 


"Trước chư Phật và Bồ tát, vị ấy làm lễ đêm ngày sáu 
thời." 


Và trong kinh Ưu ba ly hỏi Phật cũng nói: "VỊ ấy phát lộ 
sám hối ngày và đêm." Bậc thánh Vô trước cũng dạy: 


"Bồ tát muốn đạt giác ngộ một cách nhanh chóng, trực 
tiếp và viên mãn thì đêm ngày sáu thời hãy Kính lễ, Cúng 
dường, Sám hối tội lỗi, Vui theo công đức, thỉnh Phật ở lâu 
trên đời, Khẩn cầu ngài chuyển Pháp luân, và Hồi hướng 
công đức." 


Về lợi lạc của những pháp hành nói trên, hãy học các 
kinh Quán Thế âm, Một trăm bài giảng về Pháp, và Tràng 
hoa quý báu của Luận sư 'Sura. Tất cả pháp hành ấy phải 
được làm theo như đã nói trong Sự thực hành thiện xảo, rồi 
tụng lại kinh Ba tụ. 


- 13G6- 


Những hạng người sơ tâm 


Vị Bồ tát thông minh bén nhạy đa văn sẽ triển khai 
những nghi thức nói trên theo chỉ giáo nhận được từ thầy 
mình- nhưng chỉ sau khi vị ấy đã an trụ vững vàng trong sự 
Hành trì thiện xảo. Do đó, Santideva nói trong Tiến trình tu 
tập: 


Ngày ba lần đêm ba lần 

Hãy tụng kinh Ba Tụ 

Quy y Phật và Tâm bồ để 

Thì mọi lỗi lầm còn lại sẽ dứt sạch. 


Vậy, theo những phương pháp ấy, bồ tát quy y Tam bảo 
và sám hối những tội đã phạm, rồi phát khởi hai loại tâm Bồ 
để (bổ để nguyện và bồ để hạnh). Vị ấy tự nhủ mình phải tu 
tập tất cả pháp tu của Bồ tát được giảng dạy trong kinh điển 
đại thừa. Hãy xin bậc thầy chỉ cho một nghi thức đầy đủ để 
làm những việc ấy. 


Thiển giả nào hàng ngày không thiếu sót những pháp 
hành nói trên, có thể được xem là có Ba sự thù thắng. Thầy 
tôi nói như sau: 

"Tôi sẽ được hạnh phúc nhờ ba việc thù thắng: thù thắng 
về Tu tập, về Ý nguyện, và về Nhân đời trước. Thù thắng 


- 137- 


trong sự tu tập là tôi không thường phạm tội về thân lời và 
ý; tôi sám hối những lỗi lầm. Thù thắng về Ý nguyện là tôi 
được sự kích động của nên Giáo lý, không làm những điều 
trái ngược như sinh nhai bất chính, vân vân. Và vì chỉ mong 
đạt Toàn giác, nên tôi không màng hạnh phúc thế gian. Thù 
thắng về nhân đời trước là do đời trước tôi đã hành thiện, có 
công đức, nên đời này tôi không thiếu thốn về ăn mặc và 
những thứ cần dùng. Tôi tự nhiên đã có khuynh hướng san sẻ 
hạnh phúc với người khác." 


Một đệ tử sơ cơ kém trí tuệ thì lúc đầu không nên đi 
ngay vào con đường nguyện giữ Giới này. Các bậc Thầy bảo 
rằng, trước hết nên giảng giải tất cả kinh luận cho người ấy 
để biết phạm vi rộng lớn của Bồ tát tu tập. Khi vị ấy đã nắm 
vững những điều này, mới làm lễ cho vị ấy thọ giới để bước 
vào đạo lộ của một người sơ tâm. 


Ở đây tôi để ra một cách xem xét để định mức độ Kính 
tam bảo, hay Từ bỏ tham luyến, hay Quán niệm vô thường, 
Tôn trọng Giới pháp, hay tính chân thành tín nhiệm đối với 
bậc thầy nơi một người nào. 


Mười tám giờ trong ngày (4 giờ sáng đến 10 giờ tối) có 
thể chia thành sáu canh. Nếu trong giờ đầu và giờ thứ hai 
của Canh sáng (4-5 giớ sáng) có sự vi phạm và giờ thứ ba lại 
quên Tâm bồ đề, thì nên biết người như vậy thuộc hạng Yếu 
kém. Năm "Canh" kế tiếp cũng lặp lại sự xem xét ấy. 


Hạng người Bậc Thượng thì điều chỉnh lỗi lầm của mình 
trong từng giờ; người Bậc Trung thường thì điều chỉnh hai 


- 138- 


giờ một lần, còn người Bậc Hạ thì đến giờ cuối cùng (của bất 
cứ Canh nào) mới điều chỉnh. 


Trong hạng người bậc Thượng cũng có ba cấp bực: cấp 
cao thì tự giác lỗi lầm mình ngay trong phút ấy, cấp vừa thì 
tự giác hai phút sau, cấp dưới thì đến phút cuối cùng (trong 
giờ mình vi phạm lỗi lầm) mới ý thức. Cứ theo cách ấy ta có 
thể xét phân mỗi hạng kia thành ba cấp: bậc Trung cấp cao, 
cấp vừa, cấp dưới vân vân. 


Nhưng cũng có vài luận sư bảo rằng Người bậc Thượng 
là người tự chỉnh lỗi lầm ngay khi vừa phạm, bậc Trung tự 
chỉnh sau hai phút hay hơn nữa, còn bậc Hạ chỉ điều chỉnh 
lỗi lầm mình vào lúc cuối của sáu canh (tức mười giờ đêm.) 


Đến đây kết thúc giáo lý về Tu tập Tăng thượng Giới. 


- 139- 


Chương 5 


Các Thắng Trí 


Liên hệ giữa Giới và Định 


Con đường Giác ngộ không phải chỉ là vấn đề giữ Giới 
mà còn phải phát triển Định và Tuệ. Nhưng chính từ nền 
tảng Giới mà Định được phát sinh. Như Ngọn đèn Trăng nói: 


Lợi ích của Giới thanh tịnh là 
Hành giả nhanh chóng đạt Định hết khổ sầu. 


Và luận sư Sàntideva nói: 

“Nhờ Giới mà đắc Định...Bởi thế ta nên hiểu rằng bất cứ 
hành vi nào liên hệ đến Định kỳ thực là một phần của Giới. 
Khi nỗ lực để có Định, thì ta phải có chính niệm tỉnh 
giác...Và khi nỗ lực để tu Giới, ta cũng phải làm việc với 
Định...Tác dụng hỗ tương của hai thứ này làm cho Giới tăng 
trưởng, và nhờ cả hai thứ mà người ta đạt đến Tâm Thanh 
tịnh. 


Vậy, vì không thể có Định mà không Giới, nên ta phải nỗ 
lực tu Giới vì mục đích đắc Định. 


- 140- 


Các thắng trí 


Nhờ Định phát sinh từ Giới, mà người ta phát triển các 
thắng trí. Thắng trí là phương tiện vừa để làm lợi ích cho tha 
nhân vừa để có được Hai thứ Trang bị. Đó là điều tôi muốn 
ám chỉ khi viết: 

Tất cả chư Phật đã dạy rằng 

Căn bản của hành trang ấy là Phước và Trí 

Và muốn thành tựu hai thứ ấy 

Thì cốt yếu phải thành tựu các thân thông. (Kệ 34) 


Kiện toàn Hành trang 


Tôi sẽ giảng vắn tắt vấn đề này 

Nếu một người muốn xây dựng Hai trang bị 
Và hằng mong làm lợi ích cho người 
Nhưng chưa phát triển được thắng trí 

Thì chỉ làm việc như người mù, 

Và xử sự như kẻ điên - 

Quả thật là ngu ngốc vậy. 

Chỉ có lợi mình còn không làm được 

Lầm sao lợi ích được cho người ? 


Vì lợi ích cho người 


s14 


Nguy hiểm của Thuyết giảng 


Như con chim với đôi cánh chưa vững 
Không thể bay cao trên bầu trời 

Cũng vậy không năng lực của thắng trí 

Thì không thể làm lợi ích hữu tình. (kệ 35) 


Chỉ nhờ tuệ do nghe, chưa đắc thắng trí cũng chưa tu 
quán để phát sinh tuệ do tu tập (CT. Ba loạt tuệ là văn, 1, 
tu) mà lại ra giảng Giáo lý Phật và thâu nhận đô chúng, thì 
quả là việc điên rô. Nên có câu: "Không phải điên sao, khi 
chưa biết lượng sức mình đã ra thuyết giảng?" Hoặc, để trích 
dẫn từ Khuyến phát Ý nguyện thù thắng nói về việc ham 
giảng đạo và những hậu quả xấu của nó : 

"Ỷ có học, tâm không cung kính 

Ưàa nói nhiều, tranh luận giềm pha 
Thiếu chính niệm và mất tỉnh giác - 
Đấy là tệ ác của ba hoa. 


Nội tâm vị ấy còn cách xa; 

Thân và tâm đều không thanh tịnh; 
Sự kiêu căng chuyển thành nhục nhã - 
Đấy là tệ ác của ba hoa. 


Như trẻ yếu tư duy về Pháp 
Thiếu từ bi lại còn gay gắt; 


s:/142- 


Còn cách Chỉ và Quán rất xa 
Đây là tệ ác của ba hoa. 


Tâm thường không kính những bậc Thầy, 
Chỉ ưa nói chuyện trò bỉ ổi; 

Sống phù phiếm và không trí tuệ - 

Đấy là tệ ác của ba hoa. 


Vào giờ chết kêu rên như trẻ 
"Thiền ra sao, tôi phải làm sao?" 
Khổ đau nhiều trước cái thăm thẳm 


Đây là tệ ác của ba hoa. 


Lung lay như ngọn có gió đùa 

Độc một niềm hoang mang do dự 
Tâm không bao giờ được vững chắc 
Đấy là tệ ác của ba hoa. 


Như kẻ đóng tuồng trước khán giả 
Màn chê bai đạo đức người ta 
Trong khi chính mình ngày càng tệ 
Đấy là tệ ác của ba hoa. 


Một kẻ bịp đời đang tuyệt vọng 


Mãi về sau vẫn còn ân hận ; 


- 143- 


Còn cách nền Diệu Pháp quá xa 
Đấy là tệ ác của ba hoa. 


Kém khả năng, ưa được chú ý 
Manh động do ngu dốt mà ra 
Tính bồn chồn như là vượn khỉ 
Đây là tệ ác của ba hoa. 


Ở một đoạn sau, kinh ấy tiếp : 
"Người nào ưa nói thật dông dài, 
Mà vẫn bảo rằng lời chưa đủ, 
Tốt hơn, tư duy về một chữ, 
Đem lại niềm thích thú bao la. 


Vỏ cây mía thì không mùi vị; 
Thơm ngọt đều nằm ở bên trong; 
Người nào chỉ chuyên nhai vỏ mía 
Thì làm sao biết được mía ngon. 


Nói bằng miệng như là vỏ mía; 
Tư duy ý nghĩa là vị ngon. 
Bởi thế đừng tìm thú đa ngôn, 
Mà luôn cố tư duy nghĩa lý." 
Cũng kinh ấy nói như sau: Đại bổ tát Di Lặc hỏi đức Thế 
Tôn: 


- 144- 


"Vị bổ tát nào đã từ bỏ nền Diệu pháp và bận tâm với 
những hành vi xấu xa thì sẽ có rất ít tuệ giác, và nếu có thì 
tuệ ấy cũng rất khiếm khuyết." 


Và đức Thế Tôn đã trả lời đại bồ tát Di Lặc : 


"Này Di Lặc, những lời ông nói đều đúng. Vị bồ tát nào 
từ bổ nên giáo lý tối thượng (Vô thượng bồ để) và bận tâm 
với những hành vi xấu xa thì có rất ít tuệ giác. Này Di Lặc, 
tôi sẽ chỉ cho ông, và ông hãy ghi nhớ điều này: những bồ tát 
nào thiếu nỗ lực tinh tiến, thiếu thiền định và sự từ bỏ, không 
chịu đọc tụng cũng không cầu học, thì những bồ tát ấy chưa 
thực sự đi vào đời sống tu hành trong giáo pháp của đức Như 
Lai. Này Di Lặc, nền diệu pháp của đức Như Lai chỉ mở ra 
nhờ Thiển định và Từ bỏ. Giáo lý ấy gồm có Trí Tuệ, và 
vững chắc là nhờ tuệ, và chỉ nhờ nỗ lực tinh cần lớn lao thì 
chân lý mới được mở ra. Nhưng không thể có sự khai thông 
chân lý ở trong đời sống tại gia với những rộn ràng của nó và 
với sự bận tâm về những vấn để thế tục. Sự tinh cần của 
người gia chủ bị đặt sai chỗ; vì quản lý công việc và đấu 
tranh để được những thành tích thế gian là những chuyện 
làm cho người tại gia thích thú trong vòng tái sinh này. 
Nhưng bồ tát thì không ham muốn øì những việc như thế". 


Nhu cầu thắng trí 


Thầy tôi đã nói trong chương về hành trang của Định như 
sau : 


- 145- 


"Vị bổ tát nào mới học giáo lý thì chưa nên giảng dạy. 
Kinh điển không dạy chúng ta rằng muốn giúp đỡ người 
khác ta chỉ cần học giáo lý, mà trước đó không đắc các thắng 
trí...Bởi thế ta không nên giảng Pháp chỉ nhờ đa văn. Khi có 
được các thắng trí, thì ngay từ đầu chúng ta đã có thể sẵn 
sàng đi tìm an lạc cho người khác...Người nào không thể 
thành thục môn đệ do thiếu thần thông, thì chính là bản thân 
đang chìm vào cõi chết." 


Luận sư Santideva nói : 
Mọi người đều có những øì họ thích, 
Ngay Phật cũng không vừa lòng họ được, 
Nói gì đến một kẻ như tôi 2 
Bởi thế hãy bỏ ý muốn vừa lòng thế gian. 
Bậc đại luận sư Long Thọ cũng nói về để tài này như 
sau: 
Khi bạn đã có được năm thắng trí- 
Năng lực sẽ theo bạn trong tất cả tái sinh- 
Thì nên luôn luôn nỗ lực đem lại 
An lạc hạnh phúc cho tất cả hữu tình. 


Sự cần thiết của một bậc thầy 


Nhưng muốn tu quán mà không có sự chỉ dạy của một 
bậc thầy, chỉ dựa vào sự nghiên cứu kinh điển, là điều đại 
ky: dù bạn có thiển định tinh cần nỗ lực bao nhiêu, thắng trí 


- 146- 


cũng không phát sinh, chính vì bạn chưa đạt đến toàn giác. 
Trong các luận giải về để tài này, bà la môn Saraha vĩ đại 
nói trong tác phẩm Các loại chân lý tối hậu : 


"Cái mà chúng ta gọi là chỉ giáo của bậc thầy chính là 
tinh chất cam lồ. Bất cứ người nào chưa uống cho thỏa thích 
thì chắc chắn phải chết khát - như một người ở giữa một sa 
mạc đầy cả khái luận." 


Và bậc thánh Long Thọ cũng nói : 


"Một người có thể nghiên cứu rất nhiều mật điển, và lại 
còn tự thanh luyện mình một cách chính xác theo Kinh, 
nhưng lại không theo một bậc thầy, thì vẫn không nắm vững 
được Kinh ấy. Người ấy chỉ có tự hại mình và nói ra không 
có thẩm quyển uy tín. Với người ấy kinh điển chỉ là lý do để 
tranh luận.” 


Liên hệ đến tịnh chỉ 


Hai bài kệ bắt đầu với các câu: "Công đức mà một người 
có thần thông đạt được trong một ngày..." (kệ 36-37) cũng 
nói tiếp một đề tài như những bài kệ trước. Do vậy, sự giác 
ngộ hoàn toàn và lớn lao này tùy thuộc vào hai hành trang là 
Phước và Trí; và hai loại hành trang này lại tùy thuộc vào sự 
làm lợi lạc hữu tình; mà lợi lạc hữu tình lại tùy thuộc vào 
Thắng trí hay thần thông. Nhưng Thần thông lại tùy thuộc 
vào Tịnh chỉ; và Tịnh chỉ là thuộc vào Giới; đó là lý do tôi 


- 147- 


dạy Giới trước tiên. Và cũng vì Tịnh chỉ phát xuất từ Giới, 
Thần thông khởi lên từ Tịnh chỉ mà tôi viết : 

Khi người ta chưa đạt đến tịnh chỉ 

Thì thắng trí không thể phát sinh; 

Bởi thế muốn thành tựu tịnh chỉ 

Thì phải luôn luôn nỗ lực tinh tiến. (kệ 38) 


Tịnh chỉ 


Các thắng trí khởi lên từ Tịnh chỉ, nên trước hết bạn phải 
đạt Tịnh chỉ. Những thắng trí hay thần thông là (1) Thiên 
nhãn, (2) Thiên nhĩ, (3) Tha tâm, (4) Túc mạng, (5) Thần túc, 
(6) Lậu tận. 


Chín thành phần của Tịnh chỉ 


Người nào xao lãng những thiền chi 

Thì dù có nỗ lực để thiển quán 

Trong hàng ngàn năm 

Cũng sẽ không bao giờ đắc định. (kệ 39) 


Có chín thành phần của Tịnh chỉ (thiền chi) khởi đầu là 
từ bỏ, theo cách trình bày của thầy tôi. Câu "xao lãng các 
thiển chi" ám chỉ 9 chi phần mà thượng tọa Trí Hiển đã nói 
trong Chương về hành trang của Định. Chín chi phần ấy 


- 148- 


thích hợp cho người nào chưa đạt đến Tịnh chỉ. Chín chi 
phần là : 


"(1) Từ bỏ, (2) Chuẩn bị, (3) Tránh né, (4) Đàn áp phiền 
não, (5) Không toại ý (với thế tục), (6) Ý thức về lợi lạc, 
(7) Tinh cần, (§) Hội nhập, (9) Phương tiện để duy trì. 
Không những chỉ học những chi phần này, người ta còn 
phải an trú trong đó một cách đúng điệu.* 


(*CT- Chín chỉ phần này là phần toát yếu mở đầu toàn bộ 
luận của ngài Trí Hiền. Vắn tắt, ý nghĩa của mỗi chỉ phần 
như sau: Một là từ bỏ đời sống thế tục, hai là chuẩn bị tu 
thiền định bằng cách học hỏi với một bậc thây. Ba là tránh sự 
nỗ lực quá sớm - muốn tìm an lạc hạnh phúc cho tha nhân 
trong khi bản thân chưa đạt thực chứng. Bốn là đàn áp hay 
đẹp bỏ những lo phiền thế tục. Năm là bất mãn với cuộc đời 
này. Sáu là nhớ nghĩ đến những lợi lạc của định. Bảy là 
chuyên cân tỉnh tấn trong nỗ lực để đắc định. Tám là hòa 
nhập Tịnh chỉ hay Định với tri kiến thà thắng. Chín là những 
phương tiện để an trú hay duy trì tất cả các đức tính nói trên. 


Điều đáng chú ý là Atisha không kể ra đây 9 trạng thái 
tâm ở trong Định gọi là tâm-trú mà Vô Trước đã kể trong tác 
phẩm Trình độ Thanh văn. Chín trạng thái tâm này rất nổi 
tiếng đối với các tăng sĩ Tây Tạng qua tác phẩm Lam Rim 
của Tsongkapa, trong đó chúng được mô tả dài dòng. Có lẽ 
Atisha cẩm thấy giáo lý này quá cao đối với thính giả của 
ngài. ) 


- 149- 


Bạn phải tham khảo ngay Chương ấy để hiểu nghĩa từng 
chi phần. 


Những khuyết điểm của Định và cách chữa trị 

Nhưng ở đây tôi sẽ viết một ít về ý nghĩa của chi phần 
cuối cùng, theo trong chương thầy tôi đã viết : 

“Khi một người đã có được 8§ chi phần đầu, và kiếm được 
chỗ ở và thực phẩm thích hợp, có được lối sống và y phục 
thích nghi, bạn tốt, vị ấy nên ổn định tâm mình...Nếu không 
thể đắc định, thì lại nỗ lực để trang bị phước đức, làm những 
việc như đọc kinh Bát nhã, lễ bái cúng dường, kinh 
hành...Khi vị ấy không tập trung tâm được, thì cần phải đào 
luyện § thói quen tốt để tránh những chướng ngại cho định.” 


Tác phẩm Phân loại trung đạo và cực đoan nói như sau : 


"Có 5 lỗi trong khi thiển định: (1) Biếng nhác, (2) Không 
nhớ những chỉ giáo về Định; (3) Lo lắng bổn chổn; (4) 
Không đạt đến một mức độ: (5) Đạt đến chỗ sai lạc. Có 8 
thói quen để chữa trị 5 khuyết điểm này: (1) Ham muốn đối 
với Định, (2) Nỗ lực duy trì Định, (3) Đức tin làm nhân, (4) 
Và hậu quả của nó là tự tín, (5) Chánh niệm, (6) Ý thức về 
nỗi bổn chồn lo âu của mình, (7) Có thói quen tránh những 
khuyết điểm ấy, và (8) Thực sự đi vào trong trạng thái an 
chỉ. 


- 150- 


Tác phẩm Trang hoàng kinh điển nói : 
Việc đầu tiên là nỗ lực; 
Việc thứ hai là gia tăng nỗ lực; 
Việc thứ ba là tập trung chú ý; 
Việc thứ tư thực là thuốc (Tịnh chỉ) 


Một số người giải thích 5 lỗi của thiền định là: (1) Tham, 
(2) Sân, (3) Hôn trầm thụy miên, (4) Trạo hối, (5) Nghi. 
"Hôn trầm thụy miên" bao gồm những thứ như mệt mỗi, 
không hăng hái, bổn chồn, thiếu ăn, lừ đừ trong tâm. Những 
điều này làm cho tâm xuống dốc. Phương pháp chữa trị là: 
suy nghĩ sáng suốt. "Trạo hối" bao gồm những chuyện như 
nhớ bà con thân thuộc, hoài niệm về những trò vui đã qua, sự 
phập phồng lo sợ và những thói nhẹ dạ bay bướm. Những thứ 
này không làm cho tâm an tịnh; và liều thuốc chữa trị chúng 
là Tịnh chỉ. 


Các đề mục Tịnh chỉ 
Thì mới có thể đặt tâm đã viên mãn giới 
Tập trung vào để mục nào mình chọn. (kệ 40) 


Ở đây "đề mục" là đối tượng của tâm, như được nói trong 
Tinh Yếu của Trung đạo : 
“Tâm như một con voi hoang 


Hãy buộc bằng sợi thừng chánh niệm 


- T51- 


Vào cây cọc vững chắc là Đề Mục; 
Rồi hãy đặt tâm trong Tịnh chỉ." 


"Vào để mục nào mình chọn" là ám chỉ định có tướng 
cũng như định không tướng. Như thầy tôi nói trong Chương 
Hành trang của Định : 


Định gồm có hai, có tướng và không tướng. 


(1) Định có tướng cũng gồm hai, tướng bên trong và tướng 
bên ngoài. (a) Tướng bên trong cũng gồm hai, là những để 
mục trên thân thể và những để mục thuộc về thân thể. Có 3 
để mục trên thân thể là: quán thân thể như hình ảnh một vị 
trời; quán bất tịnh như bộ xương...; hay một tướng đặc biệt 
như một hình có chĩa ba (UT-Biểu tượng của đức Liên Hoa 
sinh được Phật tử Tây Tạng xem như Phật). 


Có 5 đề mục liên hệ đến thân thể *là: Hơi thở, Các tướng 
vi tế, Giọt tinh chất, Tay chân bằng ánh sáng, và Hỷ lạc. 


(*Năm đề mục mà ngài Trí Hiền nêu ở đây là đề mục quán thuộc 
mật tông, người chưa thọ pháp khó hiểu. Chúng dựa trên ba khái 
niệm căn bản của pháp Du già là Khí - prana, Tỉnh- Bimdu, và 
Tướng vi tế - nimitta, nhưng còn thêm những mật nghĩa) 


(b) Tướng bên ngoài gồm 2 loại, loại đặc biệt và loại 
thông thường. Loại đặc biệt là như thân Phật hay lời của 
Phật... 


(2) Định không tướng cũng như Tuệ Trạch Pháp, từ đó 
khởi lên vô tướng tăng thượng tri kiến, nghĩa là sự hiểu biết 


- 152- 


không cần lý luận lôi thôi dài dòng... Những bậc thầy 
khuyên rằng, thay vì an trú trong định có tướng, người ta 
hướng đến sự phát triển Tăng thượng Tri kiến bằng cách 
trước hết tập trung vào định không tướng. Vì chỉ khi an trú 
vững chắc trong Tăng thượng Tri kiến phối hợp với Tịnh chỉ 
(Định) mà những phiền não nhiễm ô hoàn toàn được tịnh trừ 
và nhiếp phục. 

Tôi không mô tả ở đây cách thức làm thế nào để thiển 
quán vì sách sẽ quá dày, lại vì sự hướng dẫn trong việc tu 
quán cần có một bậc thầy kinh nghiệm đích thân chỉ giáo. 
Hơn nữa, những chỉ giáo chỉ tiết về Định và Tăng thượng Tri 
kiến cần phải được giải thích, không thể học tu quán từ trong 
sách được. 


Sự tu tập của một thiên giả 


Tất cả bậc thầy đều nói rằng người nào đã đắc định chắc 
chắn sẽ có 5 loại thần thông đã nói trước đây. Và muốn đạt 
đến kết quả ấy, bạn cũng nên ghi nhớ những học giới trong 
kinh Những câu hỏi của Quán Thế Âm, và thỉnh thoảnh nên 
tụng kinh ấy. Bậc thánh Vô Trước nói : 

"Một bồ tát muốn nhanh chóng đạt đến các thắng trí, thì 
phải chuyên cần ngày 3 lần đêm 3 lần Kính lễ, Cúng dường, 
Sám hối, Vui theo, Thỉnh Phật ở lại đời, Khẩn câu ngài 
thuyết Pháp và Hồi hướng công đức". 


- 153- 


Và vị ấy cũng cần có những hành trang của Định như ít 
muốn, đạm bạc, hỷ túc và độc cư. Một thiển giả trú trong 
Tịnh chỉ đương nhiên ít ham muốn và sống đạm bạc; như 
kinh Bát Nhã Bách Thiên Tụng (100.000 bài tụng trong kinh 
Bát nhã) nói : 

"Tỳ kheo nào bắt được dù chỉ một ít hương vị của thiển 
định, thì ít nghĩ đến y thực, nhưng làn da của họ vẫn sáng 
sủa." 


Pháp thiển của những bồ tát ấy là để đạt đến Bảy Gia 
Tài Cao Quý (Thất thánh tài) khi họ đã từ bỏ ham muốn đối 
với tài sản thế tục. Họ luôn luôn để trong tâm Sáu Niệm và 
thực hành vắn tắt 3 pháp: niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng... 


Và bồ tát được chia làm hai hạng căn cơ: lanh và chậm. 
Chánh niệm dành cho hạng lợi căn cần được tham khảo 
trong các kinh như Bát nhã ba la mật, Kinh Niệm Phật, Kinh 
Kho tàng thiên giới...Chánh niệm dành cho những người độn 
căn cần tham khảo trong các kinh Phát sinh tín lực, Kinh 
Niệm Phật Pháp Tăng... và các Kinh khác trong Tạng kinh 
Đại thừa. 


Chương về niệm Tam bảo trong Toát yếu tu tập cũng cần 
được học, bởi vì luận này giải thích tư tưởng đằng sau các 
kinh ấy. 

Tăng thượng tri kiến cũng đến với một thiển giả thực 
hành Tịnh chỉ, và đây là đề tài tôi sẽ giải thích kế tiếp. Sự 


- 154- 


thực hành thiển định và Tăng thượng tri kiến được gọi là 
"Những øì còn lại trong đạo lộ"; và từ đấy người ta dần dần 
tăng trưởng về : 


Bốn niệm xứ- Bốn chánh cần- Bốn thần túc- Năm căn- 
Năm lực- Bảy giác chi-Tám thánh đạo. 


Đến đây hoàn tất giáo lý về Tu tập Tăng thượng định. 


- Th5- 


Chương 6 


Tuệ giác và Phương tiện 


Viên mãn về Tuệ 


Nhờ trí biết phối hợp Phương tiện với Tuệ giác mà người 
ta hội nhập và kiện toàn được hai hành trang Phước và Trí. 
Khi tư duy điều này, tôi viết những bài kệ khởi từ 

Nhưng chướng ngại vẫn chưa tiêu diệt 
Nếu không có sự viên mãn Tuệ. (41b) 

Định tự nó không thể tẩy trừ Nghiệp cùng phiền não và 
quả đị thục của nghiệp, hoặc Chướng ngại do mê mờ về các 
pháp.(5) 

Chỉ khi được khám phá và tẩy trừ với Tăng thượng tri 
kiến thì những thứ này mới bị phá hủy. 

(*) Thiên gỗm hai loại, Chỉ là các phương pháp để tập trung 
tâm lại; Quán là dùng Tăng thượng tri kiến để thực sự tẩy trừ các 
chướng ngại cho giải thoát, vượt qua vô mình. 

Bởi thế bạn phải y cứ vào Tăng thượng tri kiến. Đó là ý 
nghĩa bài kệ tiếp theo: 


- 156- 


Bởi thế, muốn trừ tất cả chướng ngại 

Do phiển não và do cái biết 

Thì hành giả phải liên tục đào luyện 

Tuệ viên mãn cùng với Phương tiện. (kệ 42) 


Phối hợp Tuệ và Phương tiện 


Tôi sẽ giải thích đầy đủ hơn về Tuệ giác và Phương tiện. 
Khi tôi nói "Kinh điển dạy rằng sở đĩ còn bị trói là vì..." tôi 
ám chỉ điều được nói trong cả hai bản kinh Núi Gayà và kinh 
Vimalakirti khải thỉnh : 


Tuệ giác la Phương tiện là trói buộc 
Phương tiện lìa Tuệ giác cũng là trói buộc. (Ot.43) 


Và để dẫn chứng cho lời kệ "Bởi thế, đừng xao lãng sự 
phối hợp này" (kệ 43) tôi trích ngài Jnànakirti (Trong Chỉ 
giáo về Các bước tu Quán trong Bát nhã thừa, Ot. 5456, 
vol.103): 


"Nhờ các Phương tiện là Bố thí và các Ba la mật khác, 
mà người ta thực sự tiến tu về tính túy của Trí tuệ ba la mật." 
Kinh Núi Gayà tóm tắt Bồ tát đạo chính là sự phối hợp này: 
"Đó là Phương tiện và Trí tuệ." Rồi kinh ấy phân loại 
Phương tiện gồm có Bố thí ba la mật và những ba la mật còn 
lại, Bốn tâm Vô lượng, Bốn cách thâu hóa (thâu nhận để hóa 
độ, tức bốn nhiếp pháp),vân vân. Kinh Aksayamati khải 
thỉnh và Mây Châu ngọc cùng những kinh khác cũng nói như 


- l5/- 


vậy. Nhưng chính Trí tuệ là yếu tố định mức những Phương 
tiện ấy một cách hữu hiệu và chính xác. Khi nó phân tích các 
phương tiện một cách chính xác, thì chúng có hiệu quả; và 
bởi thế khi người ta áp dụng chúng để tự lợi và lợi tha, thì 
tuyệt đối không đưa đến phiền não - như thể là người có thần 
chú ky độc. Lại nữa, cũng Kinh ấy nói: "Phương tiện được 
gọi là thâu góp; Trí tuệ được gọi là định đoạt một cách chính 
xác." Và luận Khởi Tín nói: "Phương tiện thiện xảo là gì ? 
Đây là tập trung tất cả công đức. Và øgì là Trí tuệ ? Đó là 
thiện xảo để biết rằng tất cả pháp không có phân biệt*." 

(*Vô phân biệt, asambhinna. Vạn pháp trong thực chất 
tối hậu là Tính không, mất hết cơ sở để phân biệt cái này với 
cái khác. ) 


Sự phối hợp là cần thiết 


Ngay cả một bồ tát đã đăng địa cũng phải y cứ vào cả 
hai Phương tiện và Trí tuệ; bởi thế đây không chỉ là vấn để 
tri thức. Chính vì lý do đó mà những Kinh như Mười địa vị 
Bồ tát nói: "Thật sai lầm nếu không tu tập các pháp Ba la 
mật khác...Ở cả 10 địa vị bổ tát, vẫn phải thực hành tất cả 
các Ba la mật"(Ot.761)...Và khi có một bồ tát đặc biệt thích 
thú sự thực hành Trí tuệ Ba la mật, Kinh Toát Yếu Các 
Pháp nói về vấn đề này: 


"Này Di Lặc, 6 Ba la mật cần phải được bồ tát liễu tri. 
Một số người ngu nói rằng một bồ tát chỉ cần tu tập trí tuệ 


- 158- 


Ba la mật, không cần những Ba la mật khác. Vì nghĩ thế, 
chúng khinh thường các Ba la mật khác...* 


Không tìm thấy trong Mục lục Kinh tạng Tây tạng, 
nhưng nhan để kinh và đoạn này đều rút từ tác phẩm của 
Santideva 


Và kinh Sự Giác Ngộ Toàn Triệt của đức Ấại Nhật nói: 


"Trí tuệ của một đấng Biến Tri có gốc rễ trong tâm đại 
bi, và với tâm bổ để làm nhân, đã viên mãn các phương 
tiện." (Ó/. 126, vol 5) 


Vì sự thể là như vậy, nên vào mọi lúc, người ta phải y 
cứ vào cả hai, Phương tiện và Tuệ giác. Và đó là cái cách 
mà đức Thế Tôn đã hoàn tất Vô trú Niết bàn của ngài. (Miếf 
bàn vô trú là niết bàn Đại thừa, ngoài hai thứ niết bàn hữu dư 
và vô dự - của Tiểu thừa.) Nhờ viên mãn về Phương tiện, tức 
bố thí ba la mật... mà ngài đã đạt đến quả báo thù thắng là 
Báo thân* cùng hoàn cảnh và quyến thuộc thù thắng, nên 
ngài không ở trong Niết bàn. Nhờ viên mãn về trí tuệ, gạt bổ 
những øì giả dối, nên ngài cũng không thực sự ở trong sinh 
tử, vì thực chất của sinh tử chính là hư dối. 


Khi Kinh trên nói: "Nếu mọi người biết hàng tá những 
bảng liệt kê dài dòng các pháp **, mà còn phải từ bỏ tất cả, 
thì những phi pháp còn nhiều hơn."- Điều muốn nói ở đây là, 
người ta nên từ bỏ sự bám víu vào những øì giả dối trong các 
pháp; chứ không phải nên tiếp tục hiện hữu vì nhu cầu của 


- 159- 


kẻ khác. Người ta chỉ nên nương vào chân lý, đó là ý nghĩa 
câu "đừng bám lấy những gì giả dối !" 

(* Sắc thân đại lạc tức Báo thân, một trong Ba thân Phật là 
Pháp thân, Báo thân, Ứng hóa thân.) 

(* Nói đến cách phân loại chỉ ly các pháp theo Luận Cu Xá 
của tiểu thừa - như năm uẩn bốn đại... - để thấy vô ngã. Nhưng đại 
thừa cho rằng cách phân tích để thấy Tính không như vậy cũng 
chưa giải thoát tâm ra khỏi vô mình, vì cần phải thấy ngay cả các 
thành phân ấy cũng không thực chất. ) 


Và như thế : 


Vào mọi lúc hãy căn cứ vào Phương tiện 
Cùng với Trí tuệ ba la mật; 
Bởi vì nhờ đó và từ đó 
Mà đạt được Vô trú Niết bàn. 
Trên đây là những gì Jnànakìrti (Trí Xứng) và những 
nguồn tham khảo của ngài nói. Và thầy tôi cũng thêm : 


"Nếu đúng như vậy, thì ta nên có cả Phương tiện lẫn Trí 
tuệ vào mọi lúc, và nên tích lũy cùng hội nhập những hành 
trang Phước và Trí”. 


(Bodhibadra, sđd., tr 253.) 


Khác nhau giữa Phương tiện và Trí tuệ 


- 160- 


Sau khi chỉ rõ tầm quan trọng của sự phối hợp Phương 
tiện và Trí tuệ, bây giờ tôi giải thích hai thứ ấy là gì : 
Muốt tịnh trừ những hoài nghi thắc mắc 
Gn là Tuệ giác, gì là Phương tiện 
Tôi sẽ giải rõ sự khác nhau 
Giữa Phương tiện và Tuệ giác.(kệ 44) 


Tôi nói "tẩy trừ những hoài nghỉ" bởi vì các bậc thầy vĩ 
đại ngày xưa có những lối giải thích khác nhau về 2 thứ này. 
Chẳng hạn, một vài bản luận nói: 

Phương tiện là tâm đại bị 

Của bồ tát đối với hữu tình; 
Thành phần của nó khác nhau 
Tùy theo ba khía cạnh (*) 


Lại có những bản luận khác nói "Phương tiện là tâm bổ 
để trong khía cạnh tương đối của nó(**)". 
Nhưng trong bản văn gốc, tôi đã trình bày những gì mà 
thầy tôi nói về vấn để này : 
Các đấng Chiến thắng đã giải thích 
Phương tiện là mọi trang bị về Giới 
Khởi từ Bố thí ba la mật 
Và các thứ khác, trừ trí tuệ ba la mật. (kệ 45) 


- 16G1- 


(* Ba khía cạnh là Chủ thể, Hành vi, Đối tượng. ) 


(*Bồ đề tâm tương đối là bình điện tục đế của tâm bồ đề, ví dụ 
tâm đại bi, vì còn có chủ thể đối tượng. Còn bô đề tâm tuyệt đối 
hay bình diện chân đế của nó là Tính không.) 


Bố thí ở đây được phân biệt theo ba phương diện nói trên 
là: (a) người cho, (b) vật cho, và (c) Đối tượng của sự cho. 
Người ta có thể là một Người cho vì lợi lộc, vì danh dự, vì 
tiếng tốt, vì sự vinh quang; hoặc vì người ta bị nhiều người 
vây bủa; hoặc vì thương xót, hoặc để tỏ lòng kính trọng 
..Vật cho có thể là Giáo pháp hay tài sản vật chất hay sự 
không sợ hãi hay từ tâm. Đối tượng của sự cho có thể là Ba 
ngôi báu, hay một bậc thầy hay bất cứ chúng sinh nào trong 
năm đường. 

Mật điển nói nhiều về bố thí với những câu như "sáu 
mươi ngàn Thú Đà La săn sóc một vị bà la môn thanh tịnh" 
và Kinh điển cũng thế. Một trăm bài giảng về giáo lý khi nói 
về "không nên tựa một bậc thây ngoại đạo làm bạn lành", 
.. Trong Mật điển Du Già nhan để Chinh phục ba cõi, đức 
Thế tôn nói : 

"Có sự cho một pháp gia trì hay giáo lý, cho tài sản, cho 
thực phẩm, cho sự không sợ hãi và cho tình thương. Và 
những quà tặng này theo thứ tự, được đem cho đệ tử, cho 
người tâm chưa cảnh giác, cho khất sĩ, cho bà la môn, người 
nghèo, súc sinh, người yếu đuối và tất cả chúng sinh." 


(Ot. 115, Vol. 5) 


- 162- 


Câu tôi viết "khởi đầu từ bố thí" chỉ rõ rằng các đấng 
Chiến thắng cũng giải thích những ba la mật khác. Về Giới 
ba la mật, ví dụ Phật dạy rằng có giới của một bồ tát sơ phát 
tâm, của bồ tát đã đi vào con đường thực hành (Gia hạnh vị), 
của bồ tát Bất Thối, của bồ tát đã đạt đến trình độ Nhẫn vì 
(thấy rõ) các pháp không sinh, của bồ tát chỉ còn một đời tái 
sinh (nhất sinh bổ xứ) và của một bồ tát trong đời sống cuối 
cùng của vị ấy*. 

"Phương tiện là tất cả hành trang về phước" chỉ rõ rằng 
những đoạn kinh luôn luôn giải thích tuần tự những Ba la 
mật còn lại. Bạn phải tham khảo chính các kinh điển ấy để 
hiểu trọn vẹn ý nghĩa của những Ba la mật này, và những 
luận khác làm sáng tổ các Kinh ấy như: Toát Yếu Kinh, Các 
Cấp Bực Bồ Tát, Tiến Trình Tu Tập, Toát Yếu Tu Tập, và 
Luận Về Các Pháp Ba La Mật của luận sư Sura. 


Đề tài của bài kệ này đã rõ: 
Người nào phối hợp Làm chủ Phương tiện 
Với Chân chính tu tập Tuệ Bát nhã 
Thì sẽ mau chóng đạt giác ngộ 
Không phải chỉ nhờ tu vô-ngã. (kệ 46) 


(* Năm hạng bồ tát ở các giai đoạn tu tập khác nhau theo 


trong tác phẩm này là: Phát tâm, Gia hạnh, Bất thối, Bồ tát Vô 
sinh nhẫn, và Bồ tát Nhất sinh bổ xứ. Xem lại chương hai.) 


Tuệ là gì ? Tuệ có thể là do bẩm sinh, do học hỏi, do tư 
duy và do thiển quán - hoặc như Kinh nói: 


- 163- 


"Người nào thâm nhập cái bất biến 

Trong danh từ và trạng thái của mọi hành, 
Thì tuệ của người ấy đáng được gọi là 
Tuệ của tâm kim cương." 


Tuệ là như thế. Và tôi tiếp tục nói trong bản văn gốc: 


Tuệ giác được giải thích đầy đủ 

Là biết Tính không, không thực chất nội tại. 
Khi hiểu rằng các Uẩn, 

Và Xứ và Giới vốn không sinh. (kệ 47) 


Mọi pháp trong và ngoài đều bao gồm trong Uẩn, Giới 
và Xứ ; như đức Thế Tôn đã nói: "Này Bà la môn, Uẩn Giới 
Xứ là tất cả những gì muốn nói trong danh từ tất cả pháp". 
Tôi sẽ giải thích từ ngữ "không sinh" về sau; nhưng câu "giải 
thích đầy đủ" có nghĩa là chư Phật và các bậc thầy đều nói 
như vậy. Và ở đây tôi thêm : 

Các Ba la mật và Bốn nhiếp pháp, 

Bốn tâm vô lượng và Bảy giác chị, 

Mười thiện hành và những công đức khác, 
Bảy thánh tài và Sáu niệm; 

Dâng cúng Mandala và kinh hành - 

Đều là phương tiện, lý do để đạt đến 

Báo thân và Hóa thân 

Nhưng chỉ Bát nhã ba la mật 


- 164- 


Là có Tuệ làm nhân cho Pháp thân.* 


, Ở đây muốn nói Phương tiện tự căn để, là một luyện tập tâm 
Đại bị mà các đấng Giác ngộ chọn để tiếp tục sự nghiệp các ngài 
là độ thoát tất cả hữu tình. Do đó, Phương tiện là Ứng thân để làm 
việc ở cối Dục và Sắc, và Báo thân để làm việc ở các cối Vô sắc. ) 


- 165- 


Bốn bằng chứng lớn về Tính không 


Này thiện nam, phương pháp nào sẽ đưa đến một kinh 
nghiệm trực tiếp về tuệ giác này ? Tôi nói rằng, chính là nhờ 
dùng bốn Bằng chứng lớn*. Đó là những øì ? Chính là : 

(A) Bằng chứng Bốn Cực Đoan bác bỏ sự Sinh; 

(B) Bằng chứng Hạt Kim cương; 

(C) Sự thiếu tính Một hay Nhiều; 

(D) Bằng chứng duyên sinh. 

Tôi trả lời câu hỏi của bạn về những bằng chứng trong 4 
bài kệ tiếp theo 48-51. 


(* Bốn bằng chứng này tóm tắt bài kệ mở đầu Trung 
quán luận kệ của Long Thụ: Bất diệt bất sinh, Bất đoạn bất 
thường, Bất nhất bất dị, Bất lai bất khứ. Anirodham- 
anutpàdam/anucchedam-asàsvatam/ anekàrtham-nànàr 
tham/ anàgamam-anirgamam. Ở đây bằng chứng Bất đoạn 
bất thường là quan trọng nhất để mô tả hiện hữu, nên gọi là 
hạt kim cương.) 


Bốn cực đoan 


Sự sinh khởi của một hữu đã không thể có 
Của một phi hữu như hoa đốm hư không* 


- 166- 


Một vật vừa có vừa không hoàn toàn vô lý 
Cũng vậy không thể cả hai đều không. (kệ 48) 


Đây là bằng chứng để bác bỏ sự Sinh trong bốn cực 
đoan, trong đó tôi chứng minh rằng bất cứ pháp nào đã hiện 
hữu thì không sinh, bởi vì nó đã sinh. Và những pháp không 
hiện hữu cũng sẽ không sinh, bởi vì không thể tự sinh, và 
cũng không do nhân gì sinh. Giả thuyết thứ ba, "một pháp 
vừa có vừa không" thì hoàn toàn vô lý. Luận sư Sàntideva 
cũng nói về đề tài này như sau: 

Tại sao phải tạo các nhân 
Cho một cái gì đã hiện hữu ? 
Hoặc, nếu nó không hiện hữu, 
Thì cần gì tìm nhân ? 


Dù một trăm triệu nhân 
Cũng không đổi được từ không thành có ; 


(* Hư không hoa, kha-puspam, trong lý luận cổ Ấn, chỉ sự mâu 
thuẫn về danh từ, cũng như lông rùa, sừng thỏ, con của thạch nữ, 
vân vân.) 

Vì cái có như vậy không là thực có 
Và có gì khác hơn cái đang là 2 


Nếu thực thể không có vì không hiện hữu; 
Vậy một thực thể (hữu) sinh lúc nào? 


- 1G7- 


Không thể tách rời Phi hữu 
Bằng một phi hữu ! 


Nếu không tách rời khỏi Phi hữu 

Thì một Hữu không cơ hội nào có được. 
Vì như vậy thành ra phi lý 

do Mâu thuẫn nội tại: 

một vật vừa có vừa không! 


Diệt cũng thế, không hiện hữu; 

Cũng không có cơ sở cho trường tồn. 

Do vậy tất cả chúng sinh 

Đều không sinh cũng không diệt 
(BCA: IX, 146.) 


Và Ngài tiếp tục như vậy về đề tài này. 


Hạt kửn cương 
Trong bài kệ này tôi đưa ra Bằng chứng Tuệ giác Kim 
Cương 


Vì một thực thể không sinh ra từ chính nó 
Không sinh từ cái khác, hoặc từ cả hai, 
Cũng không phải không do nhân gì sinh, 


- 168- 


Bởi thế nó không tự tính, 
vì không bản chất nội tại. (kệ 49) 


Và như vậy những người chủ trương một đấng sáng tạo 
bên trong hoặc bên ngoài, như là một Ngã, hay Định Mệnh 
hay Tự Tại Thiên, hay Thân Ngã, hay Nghiệp, hay Thật, hay 
Đức hay Phạm Thiên, hay Vi Nữ*- hoặc ngay cả những 
người trong các tông phái của chúng ta chủ trương phát sinh 
do Sáu Nhân và Bốn Duyên ** - tất cả đều sai lầm trong sự 
thấy biết của họ. Để bác bỏ những quan điểm ấy, Long Thọ 
đã nói trong tác phẩm của Ngài nhan đề Bát Nhã Trung 
Quán Luận Kệ: 

(* Những nguyên lý tối hậu, theo các truyền thống chính của 
triết học Ấn độ, như: Ngã tối cao, chủ trương của phái Vedama; 
Định mệnh, chủ trương hoài nghỉ của cả hai phái Carvàka và 
Ajìvaka; Tự tại thiên, của Nyàya-Vaisesika; Thân ngã của Số luận; 
Ba nguyên lý Brahman, Visnu, Siva của Vệ đà, Nghiệp của nhiều 
học phái kể cả đạo Phật, v.v.. ). 

(* Sáu nhân, Bốn duyên là chỉ thuyết của Tiểu thừa cho thực 
có các yếu tố tối hậu thành phần tạo nên các pháp) 

Không bao giờ có các pháp 
Trong đó hiện hữu sự sinh khởi, 
Từ chính nó (tự sinh), từ cái khác (tha sinh) 
Từ cả hai, hoặc không nhân. 
(Ot. 5224, vol. 95) 


- 169- 


Nhưng bạn phải nghiên cứu chính bản luận ấy để hiểu rõ 
điều này, cũng như sáu bộ luận lớn và hai luận phụ thuộc, 
cùng với các tác phẩm Trung Quán Luận. 


Tính Một và Nhiều 


Tôi trình bày bằng chứng Thiếu tính Một và Nhiều trong 
bài kệ 50: 
Lại nữa, nếu phân tích các pháp 
Theo tính Một hay Nhiều 
Ta không thấy hiện hữu riêng rẽ 
Nên quyết định bản chất nội tại là phi hữu. 


"Lại nữa" có nghĩa rằng tôi đang còn dạy cho bạn về các 
Bằng chứng. Ý nghĩa "phân tích các pháp theo Một hay 
Nhiều" có thể được giải thích bởi luận sư Sàntaraksita: 

Các pháp tự và tha 
Theo đúng nghĩa, không bản chất nội tại; 
Và vì chúng thiếu tính Một và Nhiều, 


Vì không tự tính, chỉ như bóng trong guơng. 


Bậc thầy Srìgupta cũng nói như sau: 


Toàn thể pháp trong và ngoài này 
Theo thật nghĩa vốn không tự tính; 
Và vì nó thiếu tính Một hay Nhiễu, 


- 170- 


Nên nó như một cái bóng phản chiếu. 


Nhưng đây cũng thế, bạn phải nghiên cứu những bản 
luận để biết ý nghĩa trọn vẹn. 


Duyên khởi 
Bằng chứng Duyên Khởi được nêu như sau: 
Bảy mươi bài kệ về Tính Không 
Và Kệ tụng căn bản về Trung đạo 
Đều giải thích chứng cứ cho rằng tất cả pháp 
Không có bản chất nội tại. (kệ 51) 


Muốn hiểu ý nghĩa điều này, bạn phải nghiên cứu chính 
những bản luận nói trên. Câu "giải thích" có nghĩa rằng tất 
cả bậc thầy vĩ đại ngày xưa dạy bằng chứng rằng các pháp là 
bất sinh. Và như vậy, với bốn bằng chứng, những học giả đã 
khéo thiết lập rằng tuyệt đối mọi pháp không sinh, không 
trường cửu cố định, vượt ngoài khổ đau do bản chất nội tại, 
từ khởi thủy vốn thanh tịnh không gốc rễ, không nguyên lai, 
và mọi pháp đều không thực chất. 


Các trường phái 


Trung đạo 


- 171- 


Có điều này nên nói về các học giả Ấn: Sự trình bày có 
thứ tự của bậc thánh Vô Trước về giáo lý đã công bố tri kiến 
duy tâm của Bát Nhã, và những bậc thầy ngày nay là 
Suvaranadvipà và Samtipa cũng theo lối giải thích ấy. Luận 
sư Long Thụ giải thích tính túy của giáo lý với sự thực chứng 
của Ngài về trung đạo siêu việt hữu lý và phi lý trong Bát 
Nhã. Điều này Ngài cũng công bố theo quan điểm của nhiều 
học giả khác, và ngày nay bậc thầy Trí hiển và thượng tọa 
Kusulupa cũng theo lối giải thích của Ngài. 

Cam lô của giáo lý bậc thánh Long Thụ 
Đã đổ đây các pháp khí Thánh Thiên, 
Nguyệt Xứng, Bhavya 

Và Shantideva xuống đến Trí Hiển; 


Và như thế với bốn bằng chứng lớn lao 
Tôi thiết lập sự không sinh của các pháp; 
Và theo bước những bậc đại sư xưa, 

Tôi sẽ giữ quan điểm của Trung quán. 


Tôi sẽ mô tả điều ấy như sau: 
Ngày nay có sự tổi tệ dần (ngũ trược) 
Về người, thời đại, thói xấu, quan điểm, 
Và cả về đời sống. Nghe suông không ích gì 
Hãy thiển định về ý nghĩa cốt yếu. 
Nếu có thì giờ để nghe những đại luận dài, 


- 172- 


Có thể là những chiếc tàu cứu mạng thời nay; 
Nhưng bây giờ nên tránh tâm tán loạn, 
Và chỉ tu tập theo lời bậc thánh khuyên. 


Quá nhiều điều phải học, quá ít thời gian 
Và cũng không biết bao giờ ta sẽ chết 
Hãy như ngỗng biết lọc sữa khổi nước 
Chỉ giữ những niềm khát khao thanh tịnh. 


Thư tịch về luận 


Trở lại những danh từ "những bài kệ về trung đạo" trong 
bản văn gốc của tôi (kệ 51), tôi muốn nói đến tác phẩm của 
Long Thụ, Những Bài Kệ Căn Bản về Trung Đạo Bát nhã. 
Và khi tôi nói "những bản luận như...", là tôi nghĩ đến những 
tác phẩm của ngài như Vô úy, Bác Bỏ Những Phản Kích, 
Sáu Mươi Bài Kệ Về Luận Lý, 70 bài Kệ Về Tính Không, 
Tràng Hoa Quý Báu, 20 Bài Kệ Về Đại Thừa, Một Trăm 
Âm, và bản kinh luận Mầm lúa của Kamalasila. 


Tôi cũng nghĩ đến những bản luận do thượng tọa Thánh 
Thiên (Aryadeva) , đệ tử của bậc thánh sư Long Thụ, và 
Nguyệt Xứng, Bhavaviveka và Santideva. 


Thánh Thiên viết các tác phẩm: Tấm Khéo Dệt Lớn: 
Trung Quán luận, Chiểu dài của một Cánh Tay, Chỉ giáo 
bằng Ngón tay, và Toát yếu về Trái Tim của Bát nhã. 


- 173- 


Tác phẩm của Luận sư Nguyệt Xứng gồm: Sớ giải Trung 
luận của Long Thọ, Luận về Sáu mươi Bài kệ về Lý luận, 
Năm Chương về Trung Đạo, và Minh Liễu luận, vân vân. 


Luận sư Bhavaviveka có những Luận như Tỉnh yếu của 
Trung đạo, Ngọn đèn (để hiểu tác phẩm của Long Thọ) vân 
vân. 


Có cả thảy tám bộ luận về tác phẩm Bát nhã Trung quán 
luận Kệ của Long Thọ là: Vô úy do chính ngài viết, Minh 
liễu luận của Nguyệt Xứng, Ngọn đèn (để hiểu Trung đạo 
Bát nhã của Long Thụ) do Bhavaviveka, Luận giải của 
Buddhapàlità, và những luận của Trưởng lão Sthiramati cùng 
các luận sư GunamatI, Gunasrì và Gunadatta. 


Ngoài những người này, ở Ấn độ ngày nay còn có những 
người có suy tư nghiêm chỉnh về những trình bày của các bậc 
luận sư đời trước, và cách lý luận của họ cũng giải thích 
bằng chứng rằng tất cả pháp không có tự tính. (kệ 51). 


Theo tất cả những bản luận nói trên, tính không của tất 
cả pháp đã được chứng minh một cách rốt ráo. Nếu ở đây tôi 
phải dọn dẹp cái hiểu sai của những người khác bằng cách 
xử dụng Bốn Bằng Chứng, thì sách này sẽ quá dày. Do vậy, 
đề tài này chưa được khai triển hết. Ở đây chúng ta chỉ nói 
rằng Trung Luận có những giáo lý như vậy mà thôi. 


Quán 


- 174- 


Nhưng đối với những hành giả muốn ghi vào lòng những 
giáo lý này, tôi chỉ nói lời vắn tắt : 
Nhưng tôi chỉ giải thích 
những điều đã xác chứng 
Để xúc tiến sự quán tưởng. (kệ 52) 


Ở đây tôi chưa viết sự đào luyện tâm bổ để tuyệt đối kể 
như một phương tiện để thâm nhập giáo lý, vì muốn thế 
người ta phải cầu xin chỉ giáo từ một bậc thầy. 


Tính không 


Như vậy, không thấy bản chất nội tại 
Trong bất cứ một hiện tượng nào 
Chính là quán vô ngã của nó; điều này 
Cũng là quán sát với trí tuệ. (kệ 53) 
Bài kệ này là cốt tủy của những điều đã nói trên kia. 
Và cái trí tuệ không thấy 
Bản chất nội tại trong bất cứ pháp nào 


Chính là tuệ được giải thích là Bát nhã. 
Hãy đào luyện nó không tưởng phân biệt. (kệ 54) 


Câu "không thấy bản chất nội tại..." có nghĩa rằng trong 
bất cứ gì bạn nhìn, bạn chỉ thấy tính Như Thị (hay Tính 
không Chân như) của chính sự phi hữu của nó. Đấy là từ ngữ 
được xử dụng trong nhiều kinh. Muốn hiểu ý nghĩa điều này 


- 175- 


bạn phải tham khảo tác phẩm của Thánh Thiên, Phá những 
hiểu lầm về Trung đạo, Ánh sáng luận lý, "Trung Đạo" Phụ 
đính, và tham khảo tác phẩm của Avalokitavrata. 


Trí tuệ 


Bạn có thể hỏi: Nếu cái thấy các pháp tự nó tuyệt đối 
không hiện hữu, thế thì chính cái tâm ta nhìn các pháp có tự 
hiện hữu không ? Tôi trả lời: "Cái đó chính là tuệ giác." Cái 
Tuệ tra tầm do đó mà cái thấy hiện hữu, không hiện hữu. Và 
bạn hỏi tại sao nó phi hữu ? Tôi nói "Nó được giải thích là 
Tuệ giác." Chính tuệ cũng được giải thích bằng Bốn Bằng 
Chứng, và xét cho kỹ, nó cũng không thể được xác lập. Đức 
Thế tôn dạy rõ nghĩa này trong Kinh thành lập Hai Sự Thật : 

"Theo nghĩa tối hậu, khi ta phân tích Tuệ về các pháp, 
ngay sự xem xét cũng không thực hữu, không căn cứ. Ngay 
cả Tuệ ấy, theo nghĩa tối hậu, cũng không thực hữu, không 
căn cứ. Bởi thế, nó chỉ được tạm gọi theo tục đế là Tuệ giác; 
nhưng theo nghĩa tối hậu, thì Tuệ ấy không thực có sinh 
khởi, vì nó phi hữu". 


Bậc thánh Long Thụ nói trong Luận về Tâm Giác ngộ: 


Cái tâm mà tất cả chư Phật không thấy 
Thì không phải là vật có thể thấy 
Vì làm sao các ngài thấy được một pháp 


- 1/G- 


Vốn không tự tính (bản chất nội tại) ? 


Và luận sư Thánh Thiên trong tác phẩm Toát yếu Trái 
tim Tuệ giác : 
Các bậc hiển trí cũng không nói 
Hiện hữu một cái tâm theo nghĩa tối hậu; 
Nó như hoa đốm giữa hư không 
Vì nó không có tính Một hay Nhiều. 


Và Long Thụ cũng nói trong Luận của ngài: 


Để phá trừ cái chấp vào một tự ngã 

Phật dạy Uẩn, Giới, Xứ vân vân. 

Những bậc trí còn phá luôn những pháp này 
Vì chúng chỉ là pháp duy tâm tạo. 


Muốn làm cho những kẻ ngu khỏi sợ hãi 

Bậc trí có giảng những lời rằng 

"Tất cả pháp ấy chỉ là Tâm"; 

Nhưng thực sự Tâm cũng không hiện hữu. 
Mặc dù các nhà Đại thừa thích thú 

Thấy vô ngã của các pháp; 

Nhưng ngay từ đầu, Tâm họ cũng không sinh 
Và tóm lại là nó phi hữu.* 


- 177- 


Trừ hý luận 


Và bây giờ, nếu bạn đã liễu tri về cái ngã mà người 
ngoài cho là thực hữu, về các Uẩn vân vân (pháp) mà một 
vài tông phái Phật giáo cho là thực hữu, và về tính phi thực 
của tâm và ảo tưởng; và nếu bạn thường xuyên an lập trong 
sự liễu tri những nghĩa ấy (ngã, pháp, tâm đều phi thực) - thì 
bạn nên từ bỏ hý luận. Bậc thánh Long Thụ nói: 

Tâm Giác ngộ của chư Phật 
Có đặc tính thuần tịnh là Chân không 
Không vướng những lý luận về ngã, 
Về uẩn, xứ, giới, và cả về tâm. 

Chính để diệt trừ hý luận mà tôi nói : 
Thế giới của biến dịch nổi lên 
Từ Phân biệt tưởng- bản chất của thế gian 
Sự hoàn toàn dứt trừ tưởng phân biệt 
Chính là Niết bàn tối thượng. (kệ 55) 

(* Ba bài kệ này trích từ tác phẩm của Long thụ, đề cập ba 
thời chuyển Pháp của Phật: Lần đầu giảng Bốn chân lý là trình độ 


Tiêu thừa; lần hai là Duy thức, và lần cuối là Tính không hay 
Trung đạo.) 


Những bài kệ về Trung đạo 


- 178- 


Trong khi nói ý nghĩa những văn bản tôi đã trích dẫn trên 
đây, tôi muốn theo bước chân của một bậc Thầy đã đạt đến 
sự tu tập toàn hảo do lời khuyên của bậc thánh Long Thụ. 
Long Thụ thừa kế chính bậc thánh Manjughosa (Văn Thù). 
Ngài đã đắc các thắng trí, liễu giải tất cả Mật điển và Kinh 
điển, và toàn bộ Luật giáo. Ngài thấy toàn thể chân lý đồng 
loạt chiếu sáng trong tâm ngài, và là một bậc Thầy trong hệ 
truyền thừa không gián đoạn từ Manjughosa. Ngài 
Bodhibhadra (Trí Hiền) sáng chói là một bậc Thầy như vậy, 
và ở đây tôi cũng tiếp nối ngài: 

(1) Nếu ta chân chính phân tích thực tại 
Thì sự suy xét các pháp tướng 
Của những tông phái khác nhau 


Đều lầm lẫn, nên những tông ấy sai. 


(2) Như con mắt bệnh, vì khiếm khuyết 
Thấy những ảo giác như kim may, răng lược, 
Mặt trăng thứ hai, hoặc như xuyên qua tổ ong 
Ở đây có một cái biết chấp thủ một vật gì. 


(3) Như khi ngủ, do năng lực giấc ngủ 
Và do khuynh hướng mỗi người, 
Họ cắm thấy vui và khổ cùng các hình tướng: 
Ở đây có một cái biết chấp thủ một vật gì. 


(4) Cũng thế từ khởi thủy 


- 179- 


Vô minh như con mắt bị bệnh 
Thấy có các pháp trong và ngoài 
Ở đây có một cái biết chấp thủ một vật gì. 


(5) Và cũng thế từ khởi thủy 
Trong giấc ngủ Vô minh sâu dài 
Có giấc mộng về Bốn ma* 


Ở đây có một kinh nghiệm về tâm chấp thủ. 


(6) Nhưng nếu ta phân tích theo nghĩa rốt ráo 
Thực chất những hiện tượng ấy là gì 
Thì những sự nhận biết sai lạc ấy 
Không thể xác chứng 
rằng chúng hiện hữu hay không 


(*Bản Anh ngữ là Four DisposiHons, Bốn khuynh hướng, Phạn 
ngữ là vàsanà, không tìm được pháp số này. Người dịch Việt ngữ tự 
đoán. Bốn ma là những chướng ngại cho việc học đạo là: ngũ ấm, 
phiền não, thiên ma, cái chết. Hiểu đơn giản thì ma ngũ ấm là 
những nhu câu đa sự của thân và tâm, ma phiền não là tham sân 
sỉ, thiên ma là hoàn cảnh vậc chất sung mãn và tử ma là cái chết 
ập đến trong khi tâm còn mê.) 


(7) Ví dụ, khi con mắt bệnh chưa lành 
Ta không thể nói là không hoa đốm 
Và khi mắt bệnh đã chữa lành 
Ta không thể nói là có hoa đốm. 


- 180- 


(8) Khi ta tỉnh giấc ngủ Vô minh 
Thì không thể nói mình thấy mộng 
Nhưng khi chưa tỉnh ngủ 
Không thể nói cảnh mộng là không. 


(9) Khi một người mù hết bệnh mù 
Và người ngủ tỉnh dậy từ giấc ngủ 
Thì cảnh mộng và hoa đốm vân vân 
Cùng cái biết đã nắm giữ chúng 
cũng không có. 


(10) Cũng vậy, khi một người hết bệnh mắt 
Và ra khỏi giấc ngủ Vô minh, 
Mọi tướng xuất hiện và được xem xét, 
Cùng cái biết về chúng - 
đều không hiện hữu. 


(11) Chính con người tuyên bố các quan điểm 
"Đoạn Diệt" "Không đoạn diệt" cũng tiêu 
Bản thân y tuyệt đối còn không hiện hữu 
Nên còn đâu, sự phân biệt của kẻ ngu. 


(12) Kẻ ấy nói "Thế thì thầy Santideva của ông 
Cũng không được lập quan điểm phá hoại 
Vì chỉ giáo của ông đã là phi hữu 
Các lập luận của ông cũng đáng bài trừ." 


- 181- 


(13) Với kẻ ấy không thể làm sáng tỏ điều gì 
Không thể lý luận gì được nữa. 
Hãy học chính xác cái gì thực hữu 
Do thấy đúng mà bạn sẽ giải thoát. 


(14) Một số học phái Phật giáo và phi Phật giáo 
Chủ trương rằng các pháp thực hữu, 
Nhưng lại có những người 
Cho rằng các pháp không hiện hữu. 


(15) Phân tích cho đúng ta sẽ thấy 
Hữu và Phi hữu đều là cực đoan 
Tự thân chúng không hiện hữu, bởi thế 
Không cách gì xác lập chúng được. 


(16) Mặc dù người ngoài truyền thống Đạo sư 
Đã lập các pháp như Hữu, Phi hữu, 
Thường và Đoạn, bằng Tuệ suy diễn* 

Họ sẽ không đạt đến mục tiêu mồi mệt ấy. 


(* Hai nguồn trí thức chính của nhận thức luận Ấn, là 
anumàna hay suy diễn, và pratyaksa hay biết trực tiếp bằng giác 
quan.) 

(17) Biết bao nhiêu Luận đã được viết ra 
Bởi Pháp Xứng và những luận sư khác - 
Những sách do các Hiển trí của chúng ta 
Cốt bác bỏ những thách thức của tà giáo. 


- 182- 


(18) Bởi vậy tôi nói không ích gì 
Dùng lý luận để đạt chân lý tối hậu. 
Nết tôi nói cách nào khác 
Thì tuyên bố của tôi cũng thành vô ích. 


(19) Vậy hãy bỏ những văn biện luận của bạn 
- Những văn từ xem lý luận là tối thượng; 
Mà hãy theo lời khuyên 
của truyền thống Đạo sư 
Căn cứ thẩm quyền bản Luận của Long Thụ. 


(20) Người theo Trung đạo biết được Chân như 
Xa rời hẳn Bốn cực đoan (tứ cú) 
Không Hữu hay Phi hữu 
Không vừa Hữu vừa phi hữu hay bác cả hai. 


(21) Trung đạo thực chứng được Chân như 
Xa lìa Bốn cực đoan : 
Không thường, không Đoạn, 
Không cả hai, không phủ nhận cả hai. 


(22) Siêu việt các kiến chấp Hữu, Phi hữu 
Và từ bó Thường, Đoạn 
Giải thoát khỏi biết và bị biết : 
Đây là căn bản của Đại luận về Trung đạo. 


- 183- 


(23) Những người ham hý luận 
Nói về Hữu Phi-hữu, Thường và Đoạn 
Mà không theo đuổi bản chất chân thực, 
Thì những lập và phá của họ đều tiêu. 


(24) Ví dụ, xác nhận có thực tính nội tại 
Trong vàng ròng, bầu trời, nước, vân vân 
Mặc dù sự xác nhận ấy không sai 
Nhưng cũng hoàn toàn vô ích. 


(25) Hãy bỏ những xác nhận và phủ nhận, 
Và chỉ đào luyện tính Chân Như 
Hoàn toàn thoát những khẳng định sai lạc; 
Và không ở trong một lập trường nào. 


(26) Hãy theo những chỉ giáo 
Thuộc hệ truyền thừa các bậc thánh 
Long Thụ, Thánh thiên, Nguyệt Xứng 
Bhavya và Santideva. 


(27) Nếu không gặp ai trong truyền thống ấy 
Thì hãy học đi học lại 
Những bản luận của các ngài đã soạn. 


(28) Vì những bậc thánh ấy là cửa ngõ 
Để thâm nhập chủng tự "A" của vạn pháp * 


- 184- 


Mà từ khởi thủy, không sinh không diệt; 
Bản chất chúng là thuần tịnh, Niết bàn. 


(29) Mặc dù có được thấy, chúng vô tướng 
Cái được gọi là "người thấy", "vật bị thấy" 
Cùng với "sự thấy" tuyệt đối không thực. 
Bởi vậy bậc thánh luôn bình thản.** 


(30) Người nào từ bỏ mọi hý luận 
Và an trú trong cảnh giới của Thực tại 
(* Âm A là chủng tự để quán Bát nhã ba la mật, Bà Mẹ của tất 
cả bê tát. Kinh Bát nhã của Tạng bản mang số OI. 741, vol 21 có 
đoạn như sau: Bấy giờ đức Thế tôn bảo tôn giả A nan: "Này A nan, 
hãy nắm lấy Bát nhã ba la mật gọi là Nhất tự âm, vì nó có lợi lạc 
cho tất cả hữu tình. Nó là "A". Khi Đức Phật dạy thế, tôn giả A 
Nan cùng đại chúng tỳ kheo và bồ tát thể nhận được Bát nhã ba la 
mật và vui mừng tán thán." - Ot.741l, vol.2I: 741.4) 
(* Phạn ngữ samàhita tư thái của người đã đắc định an chỉ, khi 
tâm không còn tán loạn vì tầm, tứ) 
Thì không muốn những nhập xuất như vậy* 
Đối với tri kiến về Đại định Du già. 


(31) Do vậy, những ai đã đạt đến an tịnh 
Thì không khát khao thành Phật- 
Như được giảng giải trong Kệ Vô sinh 
Trong khi ở các địa vị Bồ tát**. 


- 185- 


(32) Đây tôi không triển khai đề tài ; 
Nên người học phải tha thiết 
Cầu một bậc thầy hiểu Luận này, 
Cúng dường hầu hạ để xin chỉ giáo. 


(33) Theo bước chân ngài Trí Hiền 
Người thuộc hệ phái bậc thánh Long Thụ 


(* Ám chỉ một thiền giả đã vượt khỏi tầm tứ, luôn ở trong trạng 
thái tịnh chỉ không có nhập thiền và xuất thiên.) 


(** Trích từ cùng một Kinh như bài kệ gốc số 57. đoạn kinh ấy 
như sau: "Nếu Bồ tát ấy từ bỏ những tâm tư duy trước đấy, thì 
tướng của trí phân tích để đạt đến các địa vị khác xuất hiện, và trở 
thành kinh nghiệm trực tiếp. Giống như thế này: Từ những tướng tư 
duy phân tích để đạt đến Sơ địa cho đến các tướng để đạt Thập địa, 
cho đến đạt Vô Sinh Nhẫn, vị ấy hoàn toàn loại bỏ bằng cách 
không hướng tâm đến chúng. Ot. 810,, Vol 32:231.3) 

Mà đức Thế tôn đã huyền ký (đoán trước)- 
Tôi cũng không giữ một lập trường nào cả. 


Bằng chứng từ Kinh tạng 
Bây giờ, sau khi lý luận để chứng minh các pháp không 
sinh, tôi đưa ra chứng cứ trong kinh điển : 


Hơn nữa, đức Thế tôn tuyên bố: 
"Tưởng phân biệt chính là đại vô minh 


- 186- 


Ném con người vào biển lớn sinh tử 
Người nào an trú trong Định vô tưởng 
Tâm quán ấy trong sáng như bầu trời." (kệ 56) 


Ngài cũng nói trong Kệ Tu Vô tưởng: 


"Khi một Pháp vương tử thiển định 
Không tưởng phân biệt về Diệu pháp này, 
Và đã vượt qua gian nan lối mòn tư tưởng 
Vị ấy dần đạt đến vô phân biệt." (kệ 57) 


Khi nhờ kinh điển và lý luận 

Ta đã thâm nhập được bản chất phi nội tại 

Của tất cả pháp không sinh 

Thì hãy tu quán không tưởng phân biệt. (kệ 58) 


Trích dẫn 


Những bài kệ gốc của tôi cần được tham khảo cẩn thận ở 
điểm này. Đức Thế tôn dạy về để tài này không chỉ trong 
các bài kệ trên, mà cả trong các kinh khác nữa. Ngài nói rõ 
về đề tài ấy trong Luận về Bản chất Vô phân biệt của các 
pháp : 

“Nếu nói về cảnh giới của Thực tại theo luận lý có giá 
trị, thì nó không có ý nghĩa gì về mặt tục đế hay chân đế. 
(Ot.760-8).” 


- 187- 


Và trong kinh Chương nói về Bồ tát, ngài nói: "Chỉ có 
một chân lý, đó là Diệt đế (hay Niết bàn)." Trong kinh Trang 
hoàng Tuệ giác... (Ot 760-12) ngài nói: 

Chính đức Như lai là bất sinh 

Và tất cả pháp đều như Như lai; 

Hãy tịnh hóa những gì vốn phi hữu; 

Chúng là vọng tưởng của tâm ngu sĩ. (Ot. 768) 


Và kinh Đèn Trăng nói: 


"Chân lý tuyệt đối theo đó các pháp không tự tính (bản 
chất nội tại), có nghĩa là một pháp không có nền tảng, bản 
chất thực của nó không hiện hữu. Sự giải thích về duyên sinh 
là cốt ngăn ngừa chấp thủ vào các pháp, nhưng kỳ thực 
không có lời, không có lập ngôn nào để bàn về tính chất của 
một pháp (bất khả thuyết)". (Ot. 795) 

Trong Biển Giới luật nói : 

"Cực đoan về một cái có trước là trống rỗng (không 
thực,) cực đoan về một cái có sau cũng trống rỗng: tất cả 
Hữu trên bánh xe sinh tử đều trống rỗng ở mọi điểm, và 
cũng trống rỗng là mọi điểm biến dịch mà ngoại đạo đặt ra". 
(Không tìm được xuất xứ tác phẩm này) 


Kinh Nhập Lăng già nói : 
Trên phương diện tục đế thì 
các pháp hiện hữu 


- 188- 


Nhưng theo chân đế thì 

tự tính không hiện hữu 

Những øì chúng ta giải thích là tục đế 

Đều sai lầm đứng về mặt tự tính vốn phi hữu. 
(Ot. 775) 


Trong kinh Những Câu hỏi của Suvikràntavi-kràmì 
(Ot.736) : 


"Trí Như lai không thấy một pháp nào, bởi vì không có 
pháp nào hiện hữu để cho trí ngài thấy". 


Và kinh Hành vi của đấng Chiến thắng (Ot 5029) nói : 


"Khi đức Thế tôn mô tả cho các Bồ tát về sự thù thắng 
của cõi phật A súc bệ, chúng hội Bồ tát khẩn cầu ngài cho 
thấy cõi ấy. Và sau khi đã làm cho chúng Bồ tát thấy cõi 
phật ở phương đông ấy hiện lên rồi lại ẩn mất, ngài dạy: 
"Cũng như cõi Như lai A súc bệ biến mất khỏi tầm mắt; sắc, 
thọ... cũng biến mất như vậy." 

Rồi ngài tiếp tục nói về các uẩn và những pháp khác. 
Chương nói về Sadàprarudita và sự Trừ diệt hối hận cho vua 
A xà thế đều bàn đề tài này một cách minh bạch. 


Thư tịch về Kinh 


- 189- 


Dĩ nhiên cần phải tham khảo toàn thể Kinh tạng, nhưng 
những kinh sau đây đáng được chú ý đặc biệt, vì trong đó 
những để tài ấy được nói rõ: 


Kinh Cha Mẹ gặp gỡ, Kinh Chuỗi Ngón tay, Kinh Trí 
Ấn, Kinh Như lai Bí mật, Kinh Vimalakìrti khải thỉnh, Kinh 
Niệm Phật, Kinh Akàsavarna hàng phục, Kinh Tỉnh yếu Như 
lai, Kinh Ba mươi ba, Kinh Ca diếp vấn, Kinh Chỉ giáo về 
Bất sinh của các pháp, Kinh Đại bi của Như lai, Kinh Định 
vương, Kinh Ngồi trước Phật hiện tại, Kinh An lập Ba thân, 
Kinh Vimaladatta hỏi, Kinh Cô gái Sumati hỏi, Kinh Cô gái 
Vimalasuddha hỏi, Kinh Ánh sáng bất động về Tính Không 
của các pháp, Kinh Nhập Lăng già, Kinh An lập Hai sự thật, 
Kinh Hư Không tạng, Kinh Long vương Anavatapta hỏi, 
Kinh Long vương Sàgara hỏi, Kinh Những Bí mật bất khả tư 
nghì, và toàn bộ kinh Bát nhã ba la mật. 


Tôi không thể dẫn hết ra đây tất cả những gì cần trích từ 
các kinh ấy, bởi thế bạn phải tinh cần tham cứu tất cả các 
kinh Đại thừa. 


Tiểu sử các bậc thầy 


Ngoài Kinh tạng, còn có những bộ luận do các bậc thây 
đã dành cả cuộc đời họ để làm sáng tỏ ý nghĩa không lầm 
lạc về tinh yếu của Tuệ giác Bát nhã; những vị như các bậc 
thánh sư Long Thụ, Thánh Thiên, Nguyệt Xứng, Sàntideva, 
Bhàvaviveka, Mã minh và Candramitra. Hãy nghiên cứu kỹ 


- 190- 


những luận giải của họ vì những vị này làm cho ý nghĩa các 
Kinh trở nên rất sáng sủa. 


Thánh Long Thụ, mặc dù những bậc hiển trí của Ấn độ 
và những bộ kinh dài nói ngài là một Bồ tát Sơ địa, chính tôi 
đã thấy trong vài kinh nói ngài là một Bồ tát đệ bát địa. 
Thánh Thiên cũng thế, được nhắc đến như là một Bồ tát ở 
địa vị thứ tám, vì ngài nhận chỉ giáo từ Long Thụ. Nguyệt 
Xứng đã được Long Thụ ấn chứng và đạt đến sự thấy các 
pháp như huyễn. Ngài sống đến bốn trăm tuổi ở Ân, chỉ làm 
việc cho lợi ích hữu tình. Sàntideva cũng thế đã đạt địa vị 
kiến đạo. Bhavya nhờ sự chỉ giáo của Long Thụ đã trở 
thành một bậc thây về lý luận đã nhập niết bàn ngay trong 
đời ngài. Mã minh và Candramitra cũng đã đạt đến địa vị 
kiến đạo. 


Tu tập Tăng thượng Tri kiến 


Khi bạn đã học những giáo lý ấy một cách rộng rãi từ các 
kinh điển và do luận lý, và đã minh xác được mục đích của 
những giáo lý này, thì hãy gạt bỏ tất cả hoài nghi mà đào 
luyện tư duy vô phân biệt gọi là "Tăng thượng tri kiến." Và 
làm thế nào để làm việc ấy ? Trước hết hãy nhớ các pháp 
gồm hai, có tướng và không tướng. Khi đã dẹp bỏ chúng với 
Bốn Bằng chứng, thì bạn có thể tu quán với tăng thượng tri 
kiến. Do vậy thầy tôi nói trong Chương về Hành trang của 
Định (Ot. 5444): 


- 191- 


"Tất cả các pháp không ngoài tâm, và tâm chứa đựng 
trong thân; bởi thế bạn cũng phải dùng cái thân để làm việc 
cho Chân lý tối hậu. Đó là lời khuyên của tôi." 

Nếu biết cách làm việc này, thì sẽ không có tư duy phân 
biệt ở bất cứ đâu, không chấp thủ vào các đối tượng; và bỏ 
lại đằng sau mọi ký ức, hoài niệm, hãy ở trong trạng thái ấy 
cho đến khi kẻ thù ấy, Tướng trong tâm, khởi lên lại. Như 
bậc thánh Long Thụ nói: 

Tôi kính lễ cái tâm không xem xét 

bằng ảnh tượng 

Không đứng về một lập trường nào; 

Cái tâm không ký ức, không phản chiếu, 

Không có một để mục nào, tôi kính lễ. 
Và ngài lại nói: 

Bậc trí còn không nhìn thấy 

Tính Không là trống không... 

Cái tâm không có để mục, 

An nghỉ trong đặc tính của không gian 

Quán niệm không gian 

Chính là quán niệm Không tính. 


Bậc thầy Santideva nói: 
Khi không có Hữu cùng Phi hữu 
Hiện hữu ở trong tâm, 


- 192- 


Thì do không còn cách nào, 
Không có đối tượng, tâm thực là tịnh chỉ. 


Sự tu tập như thế sẽ trở thành sức mạnh của ta, như ngài 
nói sau đó: 
Nhờ tu tập Tính không 
Người ta bỏ thói xem các pháp là thực. 


Luận sư Srìgupta cũng nói: 
Nhờ năng lực pháp quán đã tu tập 
Mà một người nhận lấy bản chất 
Tính phi thực của các pháp 
Như cách họ nhìn thấy các pháp ấy.* 


Đến đây kết thúc giáo lý về Tu tập Tăng thượng tri kiến. 


Những giai đoạn của đạo lộ 
Khi hành giả đã quán chân như 
Và từng giai đoạn đạt Noãn vị vân vân 


(* Không tìm ra xuất xứ. Bài kệ này tôi hiểu như sau. Ví dụ 
một người đã đắc pháp quán Không, thì thấy tất cả mọi sự vật đều 
mang tính chất của hư không. Trí hải ghi.) 

VỊ ấy sẽ đạt đến Hoan hỉ địa trở lên: 
Trí toàn giác không còn xa lắm. (kệ 59) 


- 193- 


Vậy, khi nhờ tu pháp quán xả mà bạn đã an lập trong 
đạo lộ Gia hạnh, bạn sẽ khởi hành lên đạo lộ các ba la mật 
theo ý nghĩa những kinh Đại thừa mà tôi đã giảng. Những 
bước tiến về Giác ngộ được kể trong tám chương của Trang 
hoàng cho Thực chứng (Ot.5184), bản luận do Maitreyanàtha 
giảng và Vô Trước phổ biến rộng rãi ở Ấn. Vimuktisena và 
Haribhadra đã giải thích luận này, cần nên học lối giải thích 
của họ. Nếu không, Đạo và Quả có thể bị lẫn lộn. 


Do vậy, thiển giả đã ở đạo lộ Tư lương và liễu tri Tính 
không của nó, sẽ tiến lên đạo lộ Gia hạnh và phát triển 
những đức căn bản gọi là Pháp Trợ đạo. Những từ "từng giai 
đoạn đạt Noãn vị vân vân" trong bài kệ 59 muốn nói đến 
bốn trợ duyên cho sự xác tín, đó là kiên trì qua (1) ba mức độ 
của Noãn vị, (2) ba mức độ Đảnh vị, (3) ba mức độ của Nhẫn 
vị, và (4) ba mức độ của địa vị Thế đệ nhất. 


^ 


"VỊ ấy sẽ đạt đến Hoan hỉ địa trở lên" là ám chỉ sự tiến 
lên giai đoạn Kiến đạo với bốn loại Định của nó vân vân*. 
"Sự giác ngộ của Phật không còn xa lắm" có nghĩa trong khi 
viên mãn Mười địa vị, trí Vô thượng bổ để phát sinh trong 
từng sát na của giai đoạn Kiến đạo**, chẳng bao lâu bạn sẽ 
nhanh chóng được Ba Thân và Năm Trí vân vân. 

Ở đây tôi không viết chỉ tiết 

Về con đường Gia hạnh và khởi đầu ở Noãn vị 
Cũng không viết về Mười địa khởi từ Kiến đạo 
Hay về Ba thân, vân vân, vì sẽ quá dài. 


Hãy học những điều ấy 


- 194- 


Trong kinh và Luận đã nói rõ. 


Một lý do khác để nói "Phật quả không còn xa" là để 
khích lệ phần nào những bô tát giải đãi. "Ba vô số kiếp" để 
đắc đạo mà trong kinh thường nói, không dài lắm đối với 
những Bồ tát vì tất cả chúng sinh mà ở lại trong sinh tử. Như 
AmbaràJja đã nói: 

Phần tôi, tôi không thích cũng không cầu 
Giác ngộ thành Phật ở một tương lai xa xăm; 
Mà cho đến tận cùng thời gian 

Tôi sẽ tiếp tục làm lợi ích 

dù chỉ một hữu tình. 


(** Bốn loại định ở đây thường gọi là thắng tri- abhsamaya- 
đối với bốn chân lý Khổ Tập, Diệt, Đạo trong giai đoạn Kiến đạo. 
Ở địa vị Kiến đạo, mỗi loại "định" hay "thắng tri" nói trên lại chia 
làm bốn cấp bực tiến triển trong cái thấy đối với mỗi một chân lý 
trong bốn Diệu Đế.) 

Và kinh Thời Hoàng kim nói : 

Bậc trí ở lại trong sinh tử 

Bao lâu họ có thể; bởi vì 

Khi chọn không nhập Niết bàn 

Họ có thể mưu lợi ích vô song cho hữu tình. 


Và từ Nguyện của Long Thọ: 


- 195- 


Bao lâu ở đây còn chúng sinh 
Trong đó còn một kẻ chưa được cứu 
Tôi sẽ vì chúng mà tiếp tục tra tầm 
Dù tôi đã đạt đến Vô thượng giác. 


Nếu bạn hỏi tại sao phải cứu độ chúng sinh lâu đến thế, 
đây là câu trả lời trong kinh điển: 

"Nếu tất cả cõi đất trong vũ trụ đều hóa thành một biển 
nước, và một người trải qua một ngàn năm để nhúng một 
cọng tóc vào trong nước ấy, thì nước có thể vơi bớt phần nào. 
Nhưng về cảnh giới các hữu tình, thì không có sự vơi bớt như 
vậy." 


Và trong kinh Phổ Hiển nói: 


"Giới hạn của tất cả hữu tình cũng rộng lớn như giới hạn 
của không gian." (xem Chương 2, ghi chú số 1) 

Ví dụ, một bổ tát được xem là giải đãi nếu nghĩ: "Sau khi 
tôi đã nghiền nát núi Tu di thành cát bụi (do phân tích để đạt 
Tính không), tôi sẽ đạt Giác ngộ." Và đấy là điểu mà 
AmbaràJja nói : 

Cho đến đời kiếp cuối cùng 

Trong vòng sinh tử vô thủy này 
Tôi sẽ làm vô lượng thiện hành 
Vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh. 


- 196- 


Tôi cũng thế, tôi không mong nhanh chóng đạt giác ngộ, 
nếu không vì mục đích làm vơi bớt khổ đau cho hữu tình 
trong cõi sinh tử, dù cõi ấy có tăng giảm hay không tăng 
giảm. 

Hậu quả tất yếu của điều này là, một bổ tát lợi căn có 
dũng cảm lớn của một vị anh hùng và có tâm đại bi đối với 
tất cả chúng sinh, sẽ nhanh chóng đạt giác ngộ dù vị ấy 
không muốn thế. 

Trong tác phẩm Ngọn đèn cho Ba Phương pháp, luận sư 
Tripitakamàla nói: 

Về chiều sâu và rộng 

Của ước nguyện và thực hành, 

Đại thừa thù thắng hơn rất nhiều 

Vì nó đạt đến kết quả không biến đổi... 


Cỗ xe các Ba la mật (Ba la mật thừa) cao quý hơn Thanh 


văn thừa rất nhiều. Hãy ghi khắc điều này trong tâm bạn. 
(Ot.4530) 


Đến đây kết thúc giáo lý về Cỗ xe các Ba la mật. 


- 197- 


Chương 7 
Mật điển 


Mật thừa 


Bây giờ tôi phải nói về mật tông. Đây cũng là một cỗ xe 
lớn, thuộc về Đại thừa cao nhất. Khi nói rằng Mật thừa thù 
thắng hơn Bát nhã thừa, tôi cũng lại căn cứ thẩm quyển của 
các ngài Vô Trước và Tripitakamàla: 


"Giáo lý mật tông rất thù thắng 

Khi được nắm vững bởi một người lợi căn 
Do nhiều Phương tiện nó đưa ra, không khắc khổ 
Miễn Mục đích duy nhất được duy trì, 
không trở ngại*. 

(* Ở cuối chương trước, Tripitakamàla được trích dẫn để kết 
thúc phân giải thích Cỗ xe Ba la mật; do đó ở đây nói "tôi lại căn 
cứ"... "Mục đích duy nhất" chung cho cả Ba la mật thừa và Mật 
thừa là đạt Giác ngộ. Mục đích ấy phải "không bị trở ngại" có 
nghĩa, Mật thừa cũng phải được theo một cách chính xác, có thứ 
lớp tuần tự như Ba la mật thừa. ) 


- 198- 


Bởi thế, bổ tát nào muốn hành trì mật tông trước hết phải 
phát tâm bồ đề theo nghĩa tuyệt đối*. 


Nhưng đây tôi sẽ không nói đến những luận giải về để 
tài này. Trong bản văn gốc cũng như ở đây tôi chỉ nêu lên 
vài ý nghĩa về việc tích lũy hai hành trang (phước đức và trí 
tuệ), cho một bồ tát ở giai đoạn Chuẩn bị ** mà thôi. 


Nghĩ thức 


Nhờ Mật tông mà Hai Hành trang có thể được kiện toàn 
một cách nhanh chóng. Chính với ý nghĩ này mà tôi đã viết 
bài kệ: 

Nhờ nghi thức "Trấn tịnh" và "Sung mãn" 
Vân vân, có hiệu lực do thần chú 

Và do năng lực của tám pháp gia trì 

Khởi từ "Bứu Bình" và các pháp khác.(kệ60) 


(* Tâm bô đề theo nghĩa tuyệt đối - trái với tương đối- là tu tập 
Tính không. Giáo lý của Trung luận về Tính không chính là nên 
tảng của Mật thừa.) (*Trong sự thực hành Tối thượng Du già, có 
hai giai đoạn được nói đến là Giai đoạn Chuẩn bị và Giai đoạn 
Thành tựu. Giai đoạn đầu ám chỉ các pháp học, pháp hành, pháp 
gia trì trong ba bậc dưới của Mật tông, cũng như trong Tối thượng 
Du già. Giai đoạn hai là pháp gia trì và kinh nghiệm tu tập cuối 
cùng trong Tối thượng Du già. ) 


- 199- 


Khi nói "có hiệu lực do thần chú" là tôi ám chỉ các pháp 
tổng trì đhàranì nói chung*, nhưng cũng bao gồm cả năng lực 
của những thần chú tụng thầm ** rút từ bất cứ mật điển nào- 
như những đà la ni của Mật điển Hành động. Những nghi 
thức ấy là gì? Đó là những lễ để "Hàng phục" và "Phá hoại" 
để "Trấn tịnh và Sung mãn" và những gì còn lại trong tám 
loại nghi thức***%., 


Các thần thông 


"Tám năng lực lớn, khởi từ Bửu bình và những thứ 
khác"là ám chỉ (1) Năng lực của bình báu; (2) Năng lực chân 
đi nhanh; (3) Kiếm báu vô địch; (4) Ra lệnh; (5) Độn thổ: (6) 
Tàng hình; (7) Cây Ước; 


(* Đà la nỉ là âm giọng thực thụ của một thân chú, thường 
không có nghĩa gì ngoài biểu tượng được dùng. Danh từ Mạn 
trà chỉ rõ hơn về thứ loại. Đà la nỉ là những mạn trà hay thần 
chú của những vị thân đặc biệt và của các thần Kim cương tát 
đỏa được tìm thấy trong những mật điển riêng của họ. 
**Tụng thâm, jàpa hay thì thào bên tai. *** Atisha nói có tám 
nghỉ thức, nhưng chỉ kể ra bốn là: Trấn tịnh, sàntikam- làm 
cho an; Sung mãn, paustikam - làm cho thịnh vượng giàu có; 
Hàng phục, vasikaranam- làm thuần, Phá hoại, 
àbhicàrikam, làm tiêu hảy. ) 

(8) Tối thắng*. "Và những thứ khác" nghĩa là mọi nghi 
thức liên hệ đến sự chấm dứt một việc øì, và tiếp theo tám 
thứ năng lực đã để cập, ví dụ thuốc chữa mắt, bay trên 


- 200- 


không, mưa ngũ cốc, hóa phép bằng một hột cải, thần thông 
xem điểm mà đoán trước những việc chưa xảy đến, và Bốn 
thần thông. Khi nhờ nhẩm thần chú và tập trung mà người ta 
làm được Tám Pháp Thuật thuộc thế gian kể trên và bốn 
việc Hàng phục- Phá hoại- Trấn Tịnh- Sung Mãn, thì nhờ đó 
người ta kiện toàn Hai Hành trang Phước và Trí một cách 
nhanh chóng không cần 

nỗ lực. 


Kinh điển Mật tông 


Bảy loại mật điển 
Gì là "Mật thừa" từ đấy những năng lực phát sinh dễ 
dàng nhanh chóng như thế ? Tôi nói : 
Người ta bảo rằng Hành trang Giác ngộ 
Được kiện toàn một cách dễ dàng; 
(* Có nhiều liệt kê khác nhau về tám thần thông. Theo Atisha 
tám thứ là :1.Bửu bình, golabhadra; 2. Chân đi nhanh, pàdelepa; 


3. Kiếm, khadsa; 4. Ra lệnh, presaka; 5. Độn thổ, pàtàlasiddhi; 6 
Tàng hình, antardhàna; 7. Cây Ước, kalpa vrksa; Vương vị, ràjy4) 


Và nếu muốn thực hành mật chú như được cho 
Trong các mật điển Hành động, vân vân (61) 


- 201- 


Những mật điển ấy là: 1. Hành động, 2. Tu tập, 3. Thiện 
xảo, 4. Phối hợp, 5. Du già, 6. Đại du già và 7. Tối thượng 
Du già (*) Phạm vi của mỗi thứ này vô lượng, như đức Thế 
tôn đã nói: 

"Có bốn ngàn mật điển Hành động; tám ngàn mật điển 
Tu tập; sáu ngàn mật điển Phối hợp; mười hai ngàn Mật điển 
Đại du già. Nếu kể chung toàn thể các mật điển, thì có vô 
lượng. (Ot.84)" 


Thư tịch Mật điển 


(1) Bốn ngàn mật điển Hành động gồm trong những kinh 
như: Tất cả các pháp đà la ni (Ot.141), Tuệ giác tối thượng 
(Ot. 402), Vũ công Trác tuyệt (Ot.424), Người Làm Phép Lạ 
chân thật (Ot. 431), 


(*) Atisha khai triển từ bốn loại mật điển chính là: 1. Tố 
thượng du già, anuftarayoga: cho những người thích hoàn toàn tập 
trung vào nội tâm; 2. Du già, yoga: cho những người thích tập 
trung vào nội tâm nhiều hơn nghỉ lễ bê ngoài; 3. Tu tập, caryà: 
cho những người thích vừa nghỉ lễ bên ngoài vừa tập trung bên 
trong, cả hai ngang nhau. 4. Hành động, kriyà: cho những người 
thích nghỉ lễ bề ngoài nhiều hơn tập trung nội tâm). 


Subàhu thỉnh vấn (Ot.428), Đại Mật điển Căn bản của 
Văn Thù (O¿. 162), Mật điển bí yếu của Văn Thù (Toh.544- 
52), Những người mang vương miện kim cương (Toh.590- 
603), Mật điển của Amoghapàsa (Ot.365), và Những Mật 
điển Đại Chiến Thắng (Toh.604-13). 


- 202- 


(2) Tám ngàn Mật điển Tu tập được nói trong Mật điển 
Toàn Giác của đức Đại Nhật (Ot.126). 


(3) Bốn ngàn bản kinh về Mật điển Thiện xảo gồm Mật 
điển Tàra Xuất hiện (Ot.390), Mật điển phát khởi Ba lời 
Nguyện (Ot.134) và Toát yếu những Thiện xảo. 


(4) Sáu ngàn Mật điển Phối hợp được nói trong Như 
Huyễn (Ot.102) và Chúa tể Những Vũ công Hoa sen. 


(5) Mật điển Du già có vô số bản kinh như Toát yếu về 
Chân như (Ot. 112), Thời đại Vàng son (Ot.119), Chinh phục 
Ba cõi (Ot.115), Đỉnh Kim cương (Ot.113). 


(6) Mười hai ngàn mật điển Đại Du già đề cập trong các 
kinh như Sự Hợp nhất Quang vinh (Ot 81) và các Sớ giải về 
mật điển ấy (Toh.443-53), Kẻ Hủy Diệt Thần Chết (Ot.103), 
Chư thần Hội tụ, Bí quyết của Mọi sự (Ot.1I14), Kỹ Luật 
Không Lỗi Lâm, Toát yếu Kim cương Trí (Ot. 8§4), 
NhữngPhép Lạ của đức Đại Nhật Như Lai (Ot. 126), vân 
vân. 


(7) Mười bốn ngàn Mật điển Tối thượng Du già nói trong 
các kinh như Một trăm ngàn Bài kệ của đức Phật như Không 
gian (Ot.30;59) Bốn Tòa Kim cương (Ot. 6§), Đại Huyễn 
(Ot.64), Pháp hành như Phật (Ot.8), ...và Năm Trăm Ngàn 
Bài kệ về thần Hevajra (Ot.10). 


Còn nhiều không kể xiết. Tính mênh mông của mỗi loại 
mật điển làm cho Mật thừa cực kỳ quảng đại, vô biên. Các 
bậc thầy bảo rằng tất cả đà la ni, như đà la ni khiến miệng 


- 203- 


quỷ phun lửa ngọn, và đà la ni Như chim Công, là những mật 
điển thuộc loại Hành động. 


Gia trì 


Sự cho phép 


Trong câu "Nếu một người muốn thực tập một câu thần 
chú đã được cho" (kệ 61), bạn có thể hỏi "đã được cho" có 
nghĩa gì, nên tôi nói : 

Khi ấy, muốn được pháp Đạo sư Gia trì 
Trước hãy tìm ân sủng một vị thầy thánh thiện, 
Bằng cách hầu hạ, cúng dường báu vật 

Và bằng cách tuân lời vị ấy. (kệ 62) 


Nghĩa là, nếu bạn muốn thực hành các mật điển Hành 
động vân vân trong Mật thừa, tôi bảo bạn không những chỉ 
cần quyết tâm và tu tập để đạt giác ngộ, mà còn phải thọ 
pháp gia trì "Bình báu" -một phép cốt yếu trong nghi thức 
Đạo sư gia trì - vì nếu không, tức bạn đang tự lực tu mật 
tông. Đó là lý do các Mật điển nói: 

Chưa được ân sủng một bậc thầy, 
Cũng chưa thọ pháp gia trì 
Thì việc khởi sự học mật điển 


Tự nó cũng đã vô hiệu quả. 


- 204- 


Và : 
Tu mật tông khi chưa thọ pháp gia trì 
Chính là tự lực tu mật chú 


Tự lực tu mật chú nghĩa là làm các nghi thức tụng đà la 
ni mà vẫn theo phương pháp của Bát nhã thừa theo nghĩa nói 
trong kinh đại thừa - không được phép của một bậc Kim 
cương sư - tức bậc thầy trong mật tông- để đi vào 
mandala*và nhập môn. 


Là tự lực tu mật tông khi một người luyện tập các phép 
quán**như quán thần Tàrà, lẩm nhẩm thần chú, dâng cúng 
lửa hay dâng cúng thực phẩm hay dâng cúng mandala vân 
vân, mà không có sự cho phép của một bậc thầy. Sư cho 
phép này phải được một bậc thầy nói rõ như sau: "Vị thần 
của bạn là vị này. Bạn phải niệm thần chú này." 


Do đó các Mật điển nói: 
Tự lực học mật tông 
Chỉ đưa người ta xuống địa ngục 
Thần chú không hiệu nghiệm 
Và chỉ phí thân xác thêm não phiền. 


(* Mandala là một biểu tượng cho cảnh giới hiện hữu của một 
vị thân, thường là một đô hình trình bày mọi khía cạnh của toàn vũ 
trụ. "Đi vào mandala" là sự xây dựng bằng thiền quán, hình ảnh 
cảnh giới ấy trong tâm ta, trong khi thấy và chứng nghiệm Tính 


- 205- 


không của vạn pháp. Pháp thiền quán như vậy vừa thuộc Sự Cúng 
dường gồm Bảy phân, cũng vừa là một pháp Gia trì của mật tông.) 


(**Các phép quán, sàdhana, là tiến trình tu tập thiền quán để 
gợi lên hình ảnh vị thần trong tâm ta hoặc trước mặt ta. Có hàng 
trăm pháp quán như thế trong mật điển Tanjur; ví dụ Atisha theo 
pháp quán nữ thân Tara, như ngài nói trong đây. ) 


Đấy là ý nghĩa tôi nói trong câu "như được cho" trong bài 
kệ 61. Và tất cả các mật điển cùng những bậc thầy mật tông 
đều bảo sự cho phép phải rõ ràng minh bạch. Nếu người nào 
nghe người khác kể những giấc mộng và điểm triệu họ thấy 
về một vị thần nào, mà bảo rằng người ấy đã tu mật tông đời 
trước, nên nay không cần thọ pháp, thì hãy áp dụng một 
phương pháp để xem trình độ chứng đắc của họ. Nếu bằng 
những pháp quán như quán đức Phật Dược Sư Lưu Ly 
Quang, quán Lâu đài Châu báu lớn ...thấy họ đã sạch tội, đã 
tích lũy hành trang Phước và Trí, và có điểm lành xuất hiện, 
thì người ấy quả được phép vào Mật thừa, nhưng không nhất 
thiết họ là những người đã tu tập đời trước. Hơn nữa, không 
nên cho phép họ giảng dạy Mật điển, nghe, nghiên cứu và 
thực hành, chỉ vì họ đã thọ Ba quy y và quyết tâm đạt giác 
ngộ và làm những bước tiến về hướng ấy. Những Đạo lộ tu 
tập mỗi lúc một khác, và không nên lẫn lộn những phương 
pháp giải thoát của các Thừa (Cỗ xe) khác nhau. Sở dĩ đức 
Thế tôn giảng dạy những Cỗ xe khác nhau vì Ngài biết khả 
năng của từng hạng người, khuynh hướng tính tình của họ. 
Bởi thế mà tôi viết trong bản văn gốc : 


Nếu một người muốn hành trì mật tông... 


- 206- 


Rồi được sự gia trì của một bậc thầy... 


Nghĩa là, nếu muốn hành trì các pháp Ba la mật trong cỗ 
xe Ba la mật thì bạn phải học tập về Ba loại Giới mà tôi đã 
giải thích trên kia. (Xem kệ 32 và luận giải) Nhưng nếu muốn 
hành trì Mật tông và thực hành các pháp quán như quán Tara 
(hay Quan âm), thì bạn phải xin thọ pháp gia trì "Bình báu” 
thiết yếu của pháp Đạo sư già trì (hay Nhập môn Bậc Thây. ) 
Đấy là ý nghĩa bài kệ tôi viết. 


Được ân sủng một bậc thầy 


Bây giờ, nếu bạn hỏi có thể xin một pháp gia trì được 
không, khi bạn không có tài sản hay quà tặng nào quý báu 
để dâng cúng bậc thây. Câu "Bằng cách hầu hạ một bậc thầy 
và cúng dường châu báu" chỉ rõ là không thể. Thế thì những 
người quá nghèo khó, không tài sản ở thế gian phải làm sao 
? Họ nên "Tuân lời bậc thầy." Vì ngay cả những người có 
nhiều phương tiện cũng phải xả thân mà cúng dường- sự 
cúng dường này siêu việt tất cả bẩy báu của vua Chuyển 
luân. Ví dụ, vua Devapàla sau khi dâng cúng cả vương quốc 
cho bậc thầy Buddhajnànapàda, còn cúng luôn cả hoàng hậu 
và bản thân vua. Và về sau ông thầy còn dụ vua cúng một số 
lượng vàng ròng cân bằng sức nặng của vua và hoàng hậu. 
Người nghèo thì đành phải cúng nhiều lần bằng sự tuân phục 
và hầu hạ, bằng mandala và hoa, theo cách ấy trước tiên họ 
"phải được ân sủng một bậc thầy". 


- 207- 


Khi bậc thầy đã hài lòng và đã ban phép gia trì, và bạn 
đã giải thoát khỏi mọi tội lỗi về thân lời và ý, lúc đó bạn sẽ 
xứng đáng thành tựu tất cả Năng Lực thuộc thế gian và siêu 
thế, nhờ đã sạch tội. 


.P ẦA À ^ ^ 
Hiểu lâm về mật tông 


Sau khi đã nói rằng, nhờ thực hành phù hợp với mật thừa, 
người ta có thể đạt đến toàn giác nhanh chóng không khó 
khăn, và đã chứng minh rằng đấy là phương tiện để kiện 
toàn lợi ích an lạc cho người khác, bây giờ tôi sẽ bác bỏ hai 
ngộ nhận về mật thừa trong bài kệ 64 Đèn soi nẻo Giác : 

Những pháp gia trì "Bí mật" và “Tuệ giác” 

Không thể trao cho tu sĩ độc thân, 

Vì đó là điều tuyệt đối cấm 

Trong đại mật điển của đức Phật Tối sơ * 
(kệ 64) 


Những ngộ nhận về mật tông ở đây gồm hai cực đoan: 
hoặc nói quá đáng, hoặc phỉ báng bôi nhọ. Nói quá đáng nên 
chấm dứt; phỉ báng nên bảo vệ. 

(*Đại mật điển của đức Phật Tối sơ, tức Kalachakra hay Bánh 
Xe Thời gian.) 


đc DU: 


Quá đáng 


Một số người chưa hiểu được nội dung của những mật 
điển với thần chú nhiều bất tận, và vì tin tưởng những bậc 
thầy, bạn đạo chưa nắm vững mật tông, nên họ y cứ vào 
cách giải thích của những người ấy trong khi chưa học thực 
chất của thần chú. Họ tuyên bố "chúng tôi thực hành mật 
chú, chúng tôi làm tất cả các pháp tu với sự chính xác lớn 
lao, và chúng tôi sẽ nhanh chóng đạt được ngay cả năng lực 
Đại Thủ Ấn !" Nhưng những người tiếp tục ba hoa như vậy 
chính họ đang hướng về những cõi xấu ác. Họ tích tụ sự 
khinh lờn đối với Pháp của đức Như lai, và làm cho giáo lý 
Phật suy tàn do đời sống phạm hạnh bị hoen ố của họ. Họ đã 
thi thố năng lực phá hoại của họ để hại người khác và do sự 
liên hệ với phụ nữ, họ đã phạm trọng tội đáng trục xuất. Bậc 
hiển trí Trí Xứng nói về những người này như sau: 


Họ còn rêu rao: "chúng tôi đã được phép từ chính đức Phật 
để hành pháp Du già này !" Họ lại còn làm tất cả các nghi 
thức một cách chính xác. Nhưng than ôi, họ chỉ hướng đến 
những ác đạo địa ngục súc sinh . 
Và thầy tôi vị tăng Paindapàtika đã nói như sau: 

"Nếu hai pháp gia trì (tức là gia trì Bí mật và gia trì Tuệ 
Giác) mà người xuất gia được thọ, thì cả thầy lẫn trò đều 
đi xuống địa ngục." 


Đức Thế tôn đã nói trong Đại mật điển liễu nghĩa: 


¿¡ 2U - 


Người tu Mật tông không được chỉ dẫn 
Là luyện voi mà không có gậy bịt sắt; 
Thì mặc dù tự xưng hành giả mật tông 
Kỳ thực họ đang lừa Phật dối Pháp. 


Họ cử hành các nghi lễ để sinh nhai 

Như tụng thần chú và bắt ấn quyết; 

Và chỉ để trừng trị những xúc phạm nhỏ nhặt, 
Họ cũng xử dụng năng lực phá hoại lớn lao. 


Chỉ biết được một vài phép quán 
Họ đã giải thích toàn thể Mật Điển; 
Và bất cứ lúc nào có thể kiếm lợi 


Họ cũng sẵn sàng giảng dạy Diệu Pháp 


Ngài tiếp tục nói nhiều nữa theo cách ấy. Padmavajra 
cũng nói nhiều về những hình phạt đối với loại hành vi ấy 
như sau. 

"Lối tu tập của họ và chính bản thân họ 
Đều đầy những hoạt động tội lỗi; 

Họ theo một con đường không thánh thiện, 
Và đang tiến nhanh đến địa ngục. 


Còn nhiều nữa tôi không thể trích hết. Tóm lại là với tâm 
đại bi chúng ta nên chấm dứt những sự quá đáng này. 


- 210- 


Bôi nhọ phỉ báng 


Có những người bảo: "Tại sao phải bận tâm về Mật tông, 
khi không ai biết được nó có hiệu lực ra sao? Tại sao không 
giản dị đi theo con đường sáng sủa của Cỗ xe Các Ba La 
Mật, hay Cỗ xe Thanh văn Duyên Giác ? Nếu Mật tông 
dùng phụ nữ và những năng lực Phá hoại thô bạo - hai trọng 
tội dâm dục sát sinh, đáng trục xuất khỏi đời sống phạm 
hạnh- thì quả không nên đi vào Cỗ xe ấy." Nhưng những 
người nói như vậy là phỉ báng thần chú Mật tông, không biết 
ý nghĩa chân thực. Mật tông rất sâu rộng, đó là phạm vi hoạt 
động của những bậc thượng thừa có khả năng sắc bén, và đó 
chính là trái tim của giáo lý Phật. Người nào lên án Pháp ấy, 
một lĩnh vực hoạt động của bậc thượng thừa, thì chính họ 
đang đi xuống địa ngục, vì xem thường lời nói của đức Như 
lai và chối bỏ Giáo pháp sâu xa của ngài. Kinh Khéo Dệt đã 
nói về nghiệp hủy báng Pháp như sau: 

"Nói rằng Pháp này hay, Pháp khác dở, người nào nói vậy 
chính là hủy báng Pháp." 

Bởi vì khi nói thế, là người ấy không thấy Pháp một cách 
chân chính. Bậc thầy Paindapàtika nói: 

Bởi thế, chớ khinh Mật thừa 

Bảo đấy là câu chuyện của ma quỷ, 

Vì thế cũng là bác bỏ luôn tất cả các Thừa. 
Quả vậy, chính nhờ Mật thừa mà đạt Đại ấn. 


- 211- 


Cũng vậy, đối với những người hủy báng Pháp như thế, 
ta phải để cao Mật tông với thái độ từ bi. 
Hủy báng có hai: hủy báng Pháp và hủy báng người. 
Không nên hủy báng Pháp, như kinh Ca diếp vấn nói : 
"Khi một người đi vào Giáo lý các đức Như lai dạy, mà 
tâm không hiểu được tất cả những chỗ sâu xa của Pháp vì 
Phật trí là vô biên và thị hiếu của chúng sinh vô tận sai 
khác, và người ấy nghĩ: "Tuy rằng ta không hiểu nổi điều 
này, nhưng Phật hiểu, chỉ có Ngài thấy rõ' thế là người ấy 
không mang tội hủy báng Pháp." 


Hãy đọc kinh ấy, vì đấy là một điểm tôi thường thấy nói 
trong tất cả kinh và mật điển. 


Về sự không hủy báng người, thì như Phật dạy trong các 
kinh Khuyến Phát Đại nguyện và kinh Chỉ giáo về sự Bất 
sinh của các pháp : 


"Trừ đức Như lai và các đấng giác ngộ, một người nào phê 
phán người khác là điều có hại cho bản thân." (Ot.760) 


Và kinh điển thường nói đến sự tai hại của những phê 
phán như thế. 
Những pháp gia trì bị cấm chỉ 


Những pháp gia trì Bí mật và Tuệ giác 
Không nên cho người xuất gia thọ, 


- 212- 


Vì các pháp ấy đặc biệt bị cấm 
Trong đại mật điển của đức Phật Tối sơ. 


(kệ 64) 


Nếu một người thọ những pháp gia trì ấy 

Trong khi sống đời phạm hạnh xuất gia 

Nó sẽ làm người ấy phạm giới 

Khi phải thực hành những điều cấm chỉ. 
(kệ 65) 


Những sự phạm giới khi xảy ra 

Sẽ đánh bại người giữ giới xuất gia; 

Và do chắc chắn sa đọa vào ác đạo 

Việc tu mật tông người ấy cũng không thành. 
(kệ 66) 


Ý nghĩa 12 câu trên tôi đã căn cứ vào chỉ giáo của 
Suvarnavìpa và bậc thầy của tôi về thần chú là vị tăng 
Paindapàtika. 

Cư sĩ và xuất gia 
Trong tác phẩm Trao pháp Gia trì, vị thầy ấy nói: 


"Có hai loại gia trì: gia trì cho người tại gia và gia trì cho 
người xuất gia. Gia trì cho người tại gia là tất cả các pháp 


- 213- 


gia trì được kể trong nhiều mật điển. Gia trì cho người xuất 
gia là tất cả các pháp ấy, trừ hai pháp gia trì Bí mật và gia 
trì Tuệ giác. Vì sao hai pháp này bị loại ? Vì tất cả những 
điều tốt đẹp do Giáo pháp đem lại đều nhờ Giáo lý của 
Phật còn tổn tại. Và sự tổn tại của Giáo lý chỉ tùy thuộc 
vào đời sống xuất gia phạm hạnh; thế mà hai pháp gia trì 
này lại nhắm đến những trạng huống không phù hợp với 
phạm hạnh xuất gia. Kết quả là những pháp gia trì này 
khiến cho đời sống xuất gia thanh khiết phải tiêu vong. 
Khi đời sống phạm hạnh tiêu vong thì giáo lý Phật cũng 
suy tàn. Vì giáo lý suy tàn, nên sự tích tập công đức sẽ 
chấm hết. Chính vì nó sẽ đưa đến vô lượng mất mát như 
thế cho nên hai pháp gia trì ấy bị loại đối với người xuất 


„ 


gia. 
Xuất gia phạm hạnh 


Những pháp gia trì được phép 
Bạn có thể bảo, nếu sự tình là thế, thì người xuất gia 
không nên dây dưa tới mật tông. Nhưng tôi nói : 


Sau khi đã thọ pháp Đạo sư Gia trì 

Thì được phép nghe và giải thích 

tất cả mật điển như 

Thi triển sự Dâng lửa, Cúng dường, vân vân : 


sy/Ð1: 


Không øì sai quấy trong tuệ giác về thực tại. 
(kệ 67) 


Tất cả Mật điển và nghi thức làm Mandala đều nói rõ 
rằng, nếu một vị xuất gia (độc thân) theo Mật tông mà muốn 
nghe Mật điển, học và giải thích cho người, làm các lễ Cúng 
lửa, Dâng cúng Quà tặng và Nhẩm thần chú, thì vẫn được 
không sao cả, miễn là vị ấy đã thọ pháp gia trì Bửu bình của 
pháp "Đạo sư gia trì." Bậc thầy Paindapàtika cũng nói như 
thế: 


"Bạn có thể bảo, nếu sự tình là thế, thì những vị xuất gia 
hành mật tông, mặc dù là đại thừa, cũng đang phản lại đại 
thừa. Nhưng theo tôi, nói vậy là hiểu sai vấn đề. Bất cứ ai 
đã được một bậc thầy cho phép, và đã thọ pháp gia trì Bửu 
bình, thì chính vì họ đã được gia trì để thực hành, học, 
nghe và giải thích những mật điển ấy, nên hoàn toàn đúng 
với đại thừa. Nhưng nếu thế thì, cũng không cần gì đến 
những pháp gia trì "Bí mật" và "Tuệ giác" ấy, ngay cả đối 
với cư sĩ- bạn có thể bảo. Đúng thế, tôi nói, điều ấy quả 
không cần thiết, và cư sĩ cũng không nên thọ. 


Trí về Chân như 
"Không gì sai quấy trong tuệ giác về thực tại." (kệ 67) 


Các bậc thầy của tôi đã chỉ giáo đặc biệt cho tôi nhiều 
về vấn để này như sau: 


- 215- 


(a) "Nếu một bồ tát do tâm đại bị, biết gì là lợi ích cho hữu 
tình, và được dẫn đạo bởi tâm đại bi trong tất cả những øì 
ông làm, thì không có gì quấy trong mật tông của vị ấy, và 
kết quả là, công đức của ông càng tăng trưởng." 
Lối giải thích này có nghĩa, đã đạt mức độ Nhẫn -dù còn 
yếu - thì hành mật tông không lỗi. 
(b) Theo những vị thánh thiện khác, thì không bao giờ có 
thể có điều gì sai quấy nơi một hành giả đã liễu tri vạn 
pháp như huyễn, và có tuệ về thực tại Tính không. 

Hành giả nào biết rõ các pháp 

Chỉ như trăng đáy nước, 

Sẽ không bao giờ khoác lấy 

Những chuyện như tội và phúc. 

Mọi pháp trong tâm cũng như ngoài 

Đối với vị ấy đều như huyễn, duy tâm tạo : 

Vị ấy không còn vẽ vời những Bằng chứng 

Như Phi thường, Phi đoạn 

Hoặc cả hai ; 

Không bị vấy bởi độc tố chấp pháp, 

Ai thấy được người như vậy? 

Trong trí Như huyễn của người ấy 

Điều quấy không hiện hữu." 


(Lối giải thích này có nghĩa, người đạt đến mức Thế Đệ 
Nhất dù còn yếu hành mật tông cũng không lỗi.) 


- 216- 


(c) Theo giải thích của Paindàpatika, thì hành mật tông 
không lỗi, ngay cả đối với một vị Bồ tát mới ở giai đoạn 
Thập trú. 

(d) Lại có những vị khác nói: 


"Không có gì sai quấy trong việc hành mật tông theo 
những phương pháp trong các bản kinh như Ca diếp vấn, 
kinh Những giáo sắc về Cách xử với Phụ nữ, Mật điển 
Thời nguyên thủy quang vinh, Giới luật Không Lỗi và 
những Mật điển khác liên hệ, và trong những luận của 
Long Thụ và Thánh thiên. Điều này có nghĩa, người nào 
đã liễu tri chân như (Tính không) thì không sai lầm, nếu đã 
đạt đến "Đảnh vị." 


(e) Lại có người nói: 


Sai lầm không hiện hữu nơi người có tâm Bồ đề theo nghĩa 
tuyệt đối, là thấy các pháp không sinh, và điều này luôn 
tăng trưởng trong dòng tâm thức vị ấy. Vì không thể có sai 
quấy khi một người liễu tri tính Như thị của vạn pháp. 


Giải thích này có nghĩa không có sai lầm nơi người đang 
trên trình độ Kiến đạo. Do vậy, hành giả cần phải học để 
biết điều gì quấy điều gì không, đối với bản thân mình”. 
(Tâm quan trọng của sự học để biết rõ gì là quấy gì là không 
quấy trong sự tu hành (phạm, không phạm), được nhấn mạnh trong 
tất cả các đạo lộ và Thừa, từ tri kiến Thanh văn với Giới luật Biệt 
giải thoát cho đến giới "Biệt giải thoát" của Bồ tát về giới hạnh 
của mình. Và với Mật thừa ở đây cũng vậy.) 


- 217- 


Kệ kết thúc 


(1) Viên ngọc ước Hoá thân Phật 
Đã nhập diệt, và cũng không còn 
Những Hiển trí như bậc thánh Long Thụ 
Trong thời đại Giáo lý sắp suy tàn 
Xuất hiện nhiều người 


tự : Lá » À ƯA 
Có quan điểm sai lầm của kẻ điên. 


(2) Họ thấy những tủ sách kinh và luận, 
Nhưng đã mất truyền thống Đạo sư; 
Như những người mù, họ dấn mình vào 
Biển nghĩa lý bao la của kinh điển 
Mà không hiểu giáo lý Đại thừa thù thắng. 
Bởi thế không nên theo sự lầm lạc của họ. 


(3) Vì không có thầy làm mắt sáng 
Nên họ đã không thấy, 
và sẽ không thấy được 
Thứ tự chân thật của Con đường đại thừa. 


(4) Đại thừa sâu như biển 
Và bao la như bầu trời 
Nhưng vì thiếu thầy, họ giảng theo ý thích, 
Họ thỏa mãn vì gặp được Kinh và Luận, nhưng không 
nương tựa bậc thầy. 


- 218- 


(5) Nếu những bước tiến của đạo đại thừa 
Họ còn không biết, 
Thì làm sao thấy được ý nghĩa rộng sâu ? 


(6) Người nào có khuynh hướng Đại thừa, 
Đã được chọn bởi một bậc thầy thánh thiện 
Hãy theo vị ấy, dù họ là ai. 


(7) Đây là thời đại biến chuyển lớn 
Lúc Giáo lý suy tàn, 
Vậy hãy tìm hỏi xứ nào phương nào 
Còn có người thuộc truyền thống Đạo sư 
Biết úy phục chánh giải 
của các bậc thầy mình- 
Và khi đã tìm được, hãy phục vụ ông 
nhiều năm tháng 
Nhờ hầu hạ chu đáo, bạn sẽ được lòng ông. 


(8) Dù người ấy xử sự rất tệ 
Trong cung cách về thân và lời 
Cũng đừng để ý, mà hãy nhận Diệu pháp 
Như con ong khi chọn được một bông hoa 
Thì chỉ mang đi mật ngọt 
Người trí cũng xử sự như thế : 
Hãy nghe chỉ giáo, không nhìn phong cách. 


- 219- 


(9) Khi tâm đã khéo luyện nhờ chỉ giáo của thầy, 
Thì muốn đạt giác ngộ ngay trong đời này 
Hãy xin chỉ giáo trong truyền thống Đạo sư 
Về thần chú Cakrasamvara và tương tự* 


Nếu bạn không học phương pháp mật tông 
Trừ hai pháp G1a trì (Bí mật và Tuệ giác) 
Thì bạn còn bị trói buộc vì tư duy tản mạn 
Và không thể nhanh chóng đạt giác ngộ. 


Lại nữa, tôi nói: 
(1) Ánh sáng Thánh giáo tàn dần 
Diệu Pháp của Bậc Đạo sư đang diệt vong 


Đệ tử Phật cũng đang phá hủy Pháp 
Nói gì đến những người ngoài ? 


(2) Sự phá hủy chính yếu là do tín đồ: 
Người theo Mật tông 
Tu hành sai và dạy người lầm lạc; 
Kẻ lại không hiểu nghĩa Bát nhã 
Dạy người bỏ phăng tục đế nhân quả 
Chỉ nói về Tự tính sáng trong**. 


(3) Một số khác thì bỏ bê Giới luật 
Chung đụng với đời làm ruộng đi buôn 
Kinh doanh ngay trong chốn thiển môn 


- 220- 


Người đắp y cũng cho việc này vô ngại 
Trong tương lai sẽ xảy ra việc ấy 

Thực ô nhục cho nền Giáo lý 

Vào cuối thời "Đấu tranh kiên cố " 

Người ta sẽ không tu Diệu Pháp. "(Ot.775) 


Và bậc hiền trí Thế Thân cũng nói: 

(1) "Bậc Đạo sư, con mắt thế gian, đã tịch; 
Những bậc thầy về giáo lý cũng ra đi 
Pháp Phật bị lu mờ 
Vì những người chưa thấy chân như 
Cứ hành trì theo ý thích. 


(2) Đức Như Lai đã nhập Niết bàn ; 
Những người trân trọng nền Giáo lý 
Nay không còn đấng Đạo sư. 
Sự đồi trụy được thả lỏng, 
Phá hủy thiện hành và tha hồ phóng túng. 


(*Túc là pháp Tối thượng Du già. Kim cương tát đỏa, vị thân 
của pháp này cũng chính là vị mà Atisha kính lễ ở đầu sách.) 


(**Tuệ giác Bát nhã không dừng lại ở bình diện tương đối - 
hay tục đế" là thấy tính không của các pháp như nhân và quả, mà 
còn phải tiến đến bình diện tuyệt đối hay chân đế, là tính không 
của không. ) 


(3) Bởi thế giáo lý tốt đẹp này của bậc thánh 


- 221- 


Như đang thở ra những hơi tàn. 
Vào thời pháp nhược ma cường 
Người cầu giải thoát hãy nên thận trọng. 


- 222- 


Lời ghỉ cuối sách 


(chúc lành) 


Mong sao chỉ giáo về Người Thù Thắng 

Được trình bày đầy đủ trong sách này 

Sẽ tổn tại bao lâu Pháp Phật trường tổn, 

Mong người có tâm Giác ngộ đầy bi mẫn 

Ngày đêm tu tập pháp ấy một cách hăng say. 
(ghi chú của dịch giả Phạn-Tạng) 

Luận giải này về Đèn Soi Nẻo Giác chấm dứt ở đây, 
được soạn bởi Dìpamkarasríjnàna thuộc dòng dõi quý tộc ở 
Bengal. Ngài là một bậc tăng sĩ đại hiển trí của dòng Thích, 
người đã sống như một Bồ tát. 

(1) Bồ tát đã sống như một cây thánh: 
Hạt giống Giới gieo trong đất Tin; 
Mầm Từ được tẩm sương Thiển định 
Gốc tâm Đại bị, thân cây là trí tuệ; 
Cành Ba la mật và lá Nhiếp pháp, 
Hoa Bảy thánh tài, quả Sáu niệm 
Cây tỏa hương Mười Nghiệp Lành; 
Đệ tử như đàn chim tụ lại. 


- 223- 


(2) Dìpamkara'srípàda là Ngài, 

người sinh ở Bengal, 

Sứ giả dòng họ Phật đến với chúng ta, 
Ngài sinh ra như Mặt trời giữa loài người, 
Nổi danh về tiếng tốt, 

thông tuệ trong chính giáo. 

Là bậc học giả có tài năng giới đức, 

Ngài xứng bậc Thầy những người có hạng. 


(3) Được chư Phật thương yêu như con một, 
Tâm nguyện như vàng ròng và trăng non, 
Ngài là bậc Thầy khế cơ 
Đối với những người hiểu sai giáo lý. 
Ngài không bao giờ nghĩ 
nên tránh những người thiếu đức tin này 
Như tránh độc dược. 

Mà chỉ gạt bổ những thói xấu của họ, 
Năng lực từ bi của ngài luôn sẵn sàng. 


(4) Do nghiệp lành, ngài sinh vào xứ văn minh 
Tái sinh thù thắng trong gia đình hoàng tộc 
Thuộc truyền thống tốt chủng tính Đại thừa 
Do đại nguyện, ngài sinh làm Thích tử. 


- 224- 


(5) Bậc Thầy Bồ tát Dìpamkarasrìjnàna là như thế 
Người có tâm đại bị thương xót hữu tình 
Và đệ tử mong làm hạng người thù thắng 
Là tu sĩ dòng Thích, Tsgul-khrims rgyal-ba. 


(6) Vị đệ tử ấy, sau khi tận tụy cung kính 
Phục vụ bậc thây, đã nói rằng bản văn này 
Là tinh túy lời thể long trọng của Atisha : 
"Đây là cốt tủy của mật pháp Cakrasamvara 
Cũng như của tám muôn bốn ngàn giáo lý. 


Hãy ngày đêm siêng năng tu tập." 


(7) Chưa bao giờ có đệ tử Tây tạng nào khác 
Ngoài tôi, Nag-tsho, được ngài chỉ giáo riêng 
Tận tình đến thế. 


Tôi sẽ luôn kính lễ Bậc thây 
Bằng cả thân lời ý của tôi. 


Sách này được đệ tử Tshul-khrims rgyal-ba dịch từ 
Sanskrit ra Tạng ngữ, với sự nhuận sắc của chính Atisha, bậc 
Hiển trí Ấn độ. 


- 225- 


(Chúc lành lần hai) 


Bậc Thây thánh thiện nổi danh 
Uyên bác về truyền thống đại thừa, 
Ngài như Mặt trời, 


chỉ làm việc vì lợi ích tha nhân; 


Đã canh tân ba lĩnh vực trong nền Diệu Pháp. 


Khi Byang-chub-od và Tshul-khrim rgyal-ba 
Thành tâm cầu khẩn ngài viết Luận giải 

Về Đèn soi nẻo Giác, 

ngài đã soạn ra Luận này, 

Bằng tất cả trí tuệ và từ bi là trọng điểm. 
Ngài dạy, "đừng cho a1 xem, 

hãy xếp vào mật điển" 


Vì sách này cốt yếu để thực hành, 

Mong tôi và mọi người hiểu toàn ý nghĩa 
Của luận này một cách chính xác, 

Và nhanh chóng đạt đến hàng ngũ Pháp vương 
Mong cho hữu tình thành tựu 

vô lượng điều lành. 


- 226- 


Biểu đồ I: Năm Đao lô 


Thuộc thế gian: 
IL Tưlương- (Pháttâm) 
Tín, tấn, niệm, định, tuệ 
H. Gia hạnh: Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế đệ nhất. 
Thuộc Siêu thế: 


IH. Kiến đạo: Nhẫn và Trí về Bốn đế trong cả 
ba cõi: Bồ tát sơ địa - Hoan hỉ 


IV. Tu tập (Loại trừ dần các chướng ngại; tăng trưởng các 
ba la mật trong cõi Dục; đắc tám giải thoát thuộc Sắc 
và vô sắc giới) : chín địa vị Bồ tát từ thứ hai đến thứ 
10: Vô cấu, Phát quang, Diệm huệ, Nan thắng, Hiện 
tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện huệ và Pháp vân. 


V. Cứu cánh: Phật địa, với ba thân là Pháp thân, Báo 
thân, Hóa thân. 


- 227- 


Biểu đồ 2: Pháp Gia trì trong Bốn loại 


^ . ˆ? 
mât điển 


(Trước đấy phải có phép của bậc thầy và được vào mandala) 


IL. Mật điển Hành động: 1. Gia trì bằng Tràng hoa, 
phreng- 2. Bằng Nước, chu- 3.Bằng Vương miện, cod- 
pan. 

Gia trì Năm trí (2-6) rig-pa'1dbang 
II. Mật điển Tu tập: 4. Gia trì bằng chùy Kim cương; 5. 
Bằng Chuông, 6. Bằng Tên 
II.Mật điển Phối hợp hay Du già, và Mật điển Tối thượng 
Du già: 

7. Đạo sư gia trì 
(sau khi thọ gia trì Năm trí: I. Kim cương chùy, 2. 
Chuông, 3. Ân. Ấn gồm hai thứ: tâm ấn, và ấn cụ thể là: 


a. Bửu bình; b. Bí mật, 
c. Tuệ giác, d. Chúng tự. 


- 228- 


MỤC LỤC 


Phân chính văn: Kệ tụng 


Quy kính- Ba hạng người kệ 1-5 
Cỗ xe Ba la mật: 

Tăng thượng Giới 
Ba quy y kệ 6-9 
Tâm bồ để kệ 10-19 
Đời tu sĩ kệ 20-21 
Bồ đề nguyện kệ 22-33 


Tăng thượng Định 


Các thắng trí kệ 34-37 

Tịnh chỉ kệ 38-41 
Tăng thượng Tuệ 

Phương tiện và tuệ giác kệ 42-46 

Tăng thượng tri kiến kệ 47-59 


Mật thừa hay Kừn cang thừa 


Con đường mật điển kệ 60-67 
Phần kết kệ 68 


- 229- 


IL 


IH. 
IV. 


VỊ. 


IL 


IHL. 


IL 


II. 
IV. 


VỊ. 


Phần luận giải 
Chương Một: Quy y Tam Bảo 
Ba quy y 
Cầu nguyện gồm 7 thành phần 
Các loại cúng dường 
Trái tim của giác ngộ (Tâm bồ để) 
Không thối chuyển 
Quy y 
Chương hai: Tâm Bồ Đề 
Phát tâm bồ để 
Nguyện Bồ Đề 
Tâm hạnh bô để 
Chương Ba: Đời tu sĩ 
Pháp khí đại thừa 
Các hàng ngũ xuất gia 
Mười tám tông phái Phật giáo 
Đời phạm hạnh 
Các pháp Yết Ma 


Học giới 


- 230- 


VI. 


IL 
II. 
IV. 


VỊ. 


IL 
IIL 


IL 
IH. 
IV. 


Tóm tắt giới luật 


Chương 4: Giới Bô tát 
Giới bổ tát 
Giải thích 
Thanh lọc thân lời ý 
Kiện toàn sự trang bị 
Bồ tát sơ phát tâm 
Các hạng sơ phát tâm 
Chương năm:Các thắng trí (thần thông) 
Liên hệ giữa Giới và Định 
Các thắng trí 
Tịnh chỉ 
Chương Sáu: Tuệ giác và Phương tiện 
Viên mãn Tuệ 
Chương Bảy: Mật điển 
Mật thừa 
Kinh điển Mật tông 
Pháp gia trì 
Hiểu lầm về mật tông 


Những pháp gia trì bị cấm 


- 231- 


VI Kệ kết thúc 


\IR Lời cuối sách 


- 232- 


